flal Gallica 


Sâu mui chín bài hát.... Tâp 
thu bay / Ph.M. Vung 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


flal Gallica 


Vung, Ph. M.. Auteur du texte. Sáu mui chín bài hát.... Tâp thu bay 
| Ph. M. Vung. 1943. 


1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart 
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le 
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur 
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 
1978 : 

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le 
cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et 
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment 
du maintien de la mention de source des contenus telle que 
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale 
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ». 

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait 
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la 
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de 
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus 
générant directement des revenus : publication vendue (à 
l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une 
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit 
payant, un support à vocation promotionnelle etc. 


CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 


2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de 
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques. 


3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation 
particulier. Il s'agit : 


- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur 
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, 
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable 
du titulaire des droits. 

- des reproductions de documents conservés dans les 
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont 
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque 
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à 
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de 
réutilisation. 


4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le 
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du 
code de la propriété intellectuelle. 


5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica 
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans 
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la 
conformité de son projet avec le droit de ce pays. 


6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions 
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en 
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces 
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par 
la loi du 17 juillet 1978. 


7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, 
contacter 
utilisation.commerciale@ bnf.fr. 


..ấ RS @m— 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


` 
1 


| Ph.M. VƯỢNG ————— 


Erd 
SÁU MƯƠI CHIN BÀI HAT 


CHUNG CHO HẾT THÅY CÁC HỘI 
DOÂN THIẾU NIÊN NĂM NU 
* CÔNG-GIÁO ĐÔNG~-DƯƠNG = 


TẬP THỨ BÂY 


HANOI 
imprimerie Trung ~ Hoà 
35, Rue de la Mission, 33 

1943 


LAT ĐỨC BÀ MARIA LÀ MẸ CON. 

Rầu người trần gọi con là lão.... nhưng không... 
Trước mặt Me, trước sao san vây, con uốn là con 
bé mon của Me, Vậu nay con lai xin dâng kính 


| Me it bài ấu thơ hèn mon "OH, xin Mẹ nhận lâu 


_ vå pet phúc lành cho con bé của Me. 
Nay kinh dâng. 
à Nam-dinh, le 25 Mars 1943. 
Ngày lễ truyên tin. 
Paërd Maria NGUYỄN-AN=VƯỢNG, 


* 


Mấy điều quan trọng. 
7 Bài nào có dën ÿ⁄4 ở đầu, thì mới được hái 
trong nhà thờ, còn các bài khác thì không, vi là 
SE điện hát choï. | 
2, Ít nhiều bài có tiếng in chữ den, đó là những 
Hềng phải hát ngân, xin nhớ kÜ. 

3. Các bài hát trong sáu tập trước, các hột đoàn 
“điều hát được cå,- nên mua đủ bộ cho tiện đụng 
trong mọi Irưởng hợp. 

#4. Cá bầu tập hát này bán tại Cha Vượng à la 

Mission Nam định, và tai nhà dòng mën Thánh- 
giá à #-sở par Phủ-lú. 


DE TẶNG. 
Độc (ru thành lâm thực lạ thau!. ` 
Con thần cháu thánh mới dường này. 
Chiếu thiên Io kính trông thiên hạ. ` 
Cäm van thặng cương chỉ nẻo ngay. 
Thập mục vän thần làm sé sách. 


+ 3 
Phút giờ lưỡng tướng kiềm từng nơi. 


Trứng rồng åt hẳn con rồng nở : 
Chỗc Chúa thưởng công sẽ có ngàu. 


_ RÉVÉREND PÈRE J. ĐAPTr. QUẲNG, CURE 


———-—=— gf 


ei chà ` 


D 
DEL CN 7 
s S 


SÉ En D TT nl dde PORN 


H ei dr CONTRE, HE D pad. 


PRE Se ge ae 
| 


1. Chào cò nhà nước I 
(Dën: Salut nobles couleurs) 


Ta nay ming vui tòn kính. Chúc cung Annam cuôc 
kỳ. Sao phải may kiều vàng đỏ? Vương chỉ may do 
vàng đó. Để vương thuở nay ban truyền. Nhân dân 
phải qui cuốc kỳ. Ta nay ming vui tôn kính. Chúc 
cung Annam cuốc kỳ. 

Quân dân cùng nhau yêu qui. Qui thay yêu thay 
cuốc kỳ. Công sở tư sở bầy tô. Quân tử con đổ dùng 
đỏ. Qui yêu cả nay nơi phàm dân trong cả khắp - 
cáo kỳ. Quần dân cùng nhau yêu qui. Qui thay yếu 
thay cuốc kỳ. | 


Thanh niên học sinh cung’ chúc. Phúc cho quân dân 


_ nước nhà. Kinh sử kim cô điều tỏ. Thông tổ nguyên 


tô bằng cỏ. Kiếp sau ở đâu nay bằng lo suy giải 


^^ 


quyết chớ lò. Thanh niên học sinh cung chúc. Phúc 


cho quần dân nước nhà. 


= 1 e 
gg geg Em Beie = cb ET mens © 


=: 


pt OS 


2. Chào cò nhà nước II 
(Điệu: Aux couleurs! Saluons.) 


Nay ta dën chào cò đây, cùng mừng vui khen Vua 
nước ta nên rầy ta phải cung kính. Ta vào đây vui 
về hát cùng nhau thoả thích mừng cờ đây. 

Ta năng nhớ đừng hề quên; người làm tôi con 
trong nước đây. Đêm ngày ta phải trung tin nên 
bầy tôi trung thảo hiếu; lòng trung thảo hiếu đừng 
hề quên. 

Ta xin Chúa hằng ngày liên, giục lòng quân đản. 
trong nước ta, đi vào trong nẻo công chính, nên 
người con rièng của Chúa, bằng ăn ở thánh ng 
mừng thay ! 

Sau vui sướng đời doi liên, được mừng vui liên 
trên nước Cha, vui mừng muôn thuổ không hết, ta 
được huân hoan phi chí, cùng nhau thỏa thích cùng 
Ngài liên. 


ZS Cuðe ca Việt Nam I 
(Điệu: Đăng đàn ca Huế) 


Ôi! giống tiên rông nước Việt Nam. Phải mong E 
nên giống cha Hồng con Lạc xưa, Rầy xây đắp non 
sông đầy chưa? Cùng nhau ta:yêu nước non. Ước 


ze s›ẩ.. Es ve cel win} et ` 
e + 


em TA 


LU E EE 
"wë H. i e P l : YN › 


nên vuông tròn. Hiệp tâm đồng trí đào đắp nên Ba- 
vì. Dầu Bắc, Trung Nam kỳ. Cùng nhau tôn cung 
Dë Vương. Chúc Vua khang cường. Mừng khen Mẫu 


cuốc diu giắt nhan quen thuộc. Được nhất tâm chung 


cuộc, Đề Gia-Hoàng däc khang cưởng, dân bình an. 
Vui thoả tâm Việt Nam ! 
Ôi! giống tiên giồng đất Việt Nam. Phải theo on 


„sáng soi lỏng truy tầm xưa. Där suy biết ai sinh 


mình chưa? Cùng nhau theo ơa sáng soi. Quyết tâm 
theo đòi. Đồng tâm tòng giáo, Thô Chúa trên thiên 
tảo. Đừng có quân khi nào. Cùng nhau kêu xin Chúa 
thương, giúp œn phi thường. Đồng tâm sùng, bái. 


_ Thờ đấng sinh muôn loài. Hằng báo công ơn Ngài. 


Đề Cha thương rất phi thường. Thì đầy ân. Cho cả 
dän Việt Nam. 


4,— Cuốc ca Việt Nam II 
(Điệu: Kinh đó Huế. ) 


Dën là dân Đông À, giống hêt giống tiên long. 

Đây là nơi văn hiến, tiếng hệt tiếng oanh ca, 

Cò vàng dé chỏi, nay cờ vàng đỏ chói, huy hoảng 
bóng uy Vương. Mấy phen gây dựng nước non, 

Mừng mừng mừng vui vui vui, äng khuê chói giởi, 


Ge PNB: 


Mừng mừng mừng vui vui vui, Hoàng gia nối nghiệp 
nay. 

Mừng mừng mừng vui vui vui bốn phương an bình 
khắp nơi. 

Ngày ngày cảng đông nên quí mến nhau. Annam 
đây hợp nhau, văn minh đây càng thêm. Thày bay 
hướng đạo. Chắc sau nên cường tráng thay. 

. Uy quyên nơi Thiên Chúa, Chúa quyên phép vô biên, 

ai mả ganh thi Chúa, Chúa làm khốn thân cho. Loài 

người ở thể, sinh thành mình bói Chúa. Sao må 


dám kiêu căng, quyết không tin thờ Chúa nay. Thiét - 


phân hồn không ai thương vì chê Chúa minh. Thiệt 
đời đòi không oan chỉ Chúa trên công bình lắm 
thay. Hằng ngày cầu xin, xin Chúa doi thương, ban 
on cho người ta, suy ai sinh mình ra, mà tin kính 
Ngài, Chúa thương ban đầy phúc cho. - 


5. Hát mừng Quan Thống Chế Pétain 
(Điệu: Une flamme sacrée monte.) 


, Nước Nam ta mừng quan tướng. Hát ca khen mừng 

cung kính. Lúc phải co hàn không khác thưởng. Tô 
tâm anh hùng trung chính. Chẳng lo ra làm quan 
tưởng. Ngày nay khắp dương gian phục tình. Giúp 
đề dân mình thôi chiến phù ân khắp dän nồi tiếng: 


vs... , - “ -aie 
o 8 F7 = d + er: xxx e 


4 
Re 

d 
e Ze 


` 
€ A? s suốt. ; 


ET 7 N ne ủ a SỈ 
e geg ke à gie 7 La 
D Pret + ue : A ege 


DK 


s we pi Thees OH Si e T £ 
Wi MAHIA CRASNA 07 í + 
pe = FE === o e ` Lg 


Eben un Seit 
e at | = =- M 
| mm TA 


w 8 
sed 
la 


= = 


1 ` tr) Nợ 199670 x0 T( AER gra Le, LES 


SR khúc. — Mừng vui thay, quí yêu thay. Khắp nhân 


dân biết công ân, .mừng thoả thuê rầy. Mừng vui 
thay thoa vui thay! Chúa dů thương ban thêm ơn 
cho đủ đầy. Mừng vui thay qui yêu thay ! Khắp nhân 
dân biết công ân quan Thống Chế rầy. Mừng cùng 
chúc muôn vàn phúc. Cầu xin luôn kêu khần Chúa 
đồ đầy ån. 


. Khắp Đông dương đồng qui bréng. Chúc khen anh 


hùng tân tiến. Nước cai lương rồi sau phú cường: 
Thoả thuê an bình danh tiếng. Phi công vui lòng 


_ quan tướng. Ngày nay khắp Đông đương (äng quyền. 


1. 


Ghắc cå dân đầy công ích. Làm cho Cuốc-gia phi 
thiche 

Khẩn van kêu cầu Thiên tá. Giúp cho anh hùng yêu 
nước. Säm đủ ơn lành cho nước nhà, Thoå công 
dän tình trông ước. Cải lương ra lành nên khá. 
Ngày sau sướng vui dân đồng cuộc. Chúa trả công 
nhiều hơn trước. Đời sau ở trên Thiên cuốc. 


——— -———-—=—=- _ - —_. 
—zz======m======n 


6. Mừng Đức Hoàng Thượng đi kinh lý 


( Điệu: Cao ly.) 


Annam tưng bùng, dua nhau vui mừng, vào ca hát 
chúc Đức Vua ta. 


E dr e 


Điệp khúc. — Việt nam cả thấy, dàn đồng vui vầy, 
nghênh giả Gia-Hoàng, loan giá đây, 

2. Quan dân đem đầu, hoan nghênh ra chầu. 
Mừng khen Để thất, rất thanh liêm. 

3. Quan dân theo Ngài, tôn cung oai Ngài, 
là ngôi Đã tước, nước Annam. 

4. Tung hô khen Ngài, trên ngai Yương đài, 
Tròi soi sáng tri, qui yêu dân. 

9 Muôn dân vui mừng, Annam tưng bừng, 
Mừng khen phúc đức, Đức Yương quân. si 

6 Qua Tây tươi cười, thông minh hơn người, . 
học thông qui täc, giät con dân. ` 


7 Con dân chưa tường, đưa dàn lên đường: = 
Ngài soi sáng quäc, đắc văn minh. ` E] 
S Công ân chưa tàn, thi ân vô vån, 1 
đoàn dân cảm mến, đến tung hô. ł | 


9 Xin thương dân mình, như cha con tình, ` 
Ngài thương giảng phúc, phúc dân nay. 
10 Nay dân tôi đòi, tâu dâng đôi lòi, | 
Ming dâng Thánh Để, thể khang ninh. 
41 Vinh an lầu đài, trên ngai Yương đải, 
Thọ đa phúc túc, Chúc vương quân. 


ME xi: 


| É 


— _~~ = =- — ——-. e EC == ag = - 
EE LE = Tres s 
E T =a e Bei ` eg -_——- = 


Kê LEE 


E T, Mừng Đức Nam Phương Hoàng Hậu 
God Kinh Lë 


E- 4 "Ngày vui thay, dân đồng ca hát, Đức Nam Phương 
Ê ` “sót châu báu ngoc, Ngài thăm dân, dân đồng ca chúc 
“Kính Nam phương, trống chuông vang lừng luôn. 
Hồng ân đây, dàn nào không quí, khắp dân đây; 
sướng vui hất lòng, đồng tâm nhau, dân cùng ca 

= hát, cảm tạ ơn Ngài nay. 

- Ngài xưa kia, không nề- qua Pháp, quyết tâm lo, tứ 
tam đức tài, Ngài qua Tây, chăm học mau biết, 
chóng minh thông nhiều thay ! 

. Trường Oa-giô, (Oiseaux ) chuyên bê nhân đức, lúc : 
thơ nhị, quyết nên thánh lành, Ngài siêng năng, lo 
| lập công phúc, đáng thiên cung đòi sau. 
T 5. Mùi hương thơm, ai mà không quí, đất phương 
= Nam Đề thương khác thưởng, Ngài Nam phương, 
1 -thơm irig trong nước, khói hương bay, khói bay 
4 thom miên Nam. 

F 6. Mừng Nam phương, Gia Dt tôn kính, (ước Nam 
E phương, đắc tôn qui trọng, Hoàng gia yêu, dân 
đồng tôn kính, chúc Nam phương hồng ân. 

7. Ngài Nam phương, vui lòng Pháp Guốc, mến yêu 
thay, chúc khen kính tặng, hồng ân dàng, tôn Ngài 

_ thân thiết, chúc cung khen Ngài nay. 


Ee LC 


8. Kia Rôma, qua chầu Cha thánh, qui yêu thay! Chúc | 
ban phúc lành, được hoan nghênh, vui mừng khôn f 
xiết, phúc Nam phương nhiều thay! T 

9. Ngài khôn ngoan, hay làm việc đức, phúc cho dân “| 
tiếc ci lý tài, Ngài thi ân, trong thời co khốn, chúng | 
dân nhân hàm ân. dị 

10. Rầy con dàn, kêu cầu Thiên Chúa, khấn ơn trên, 2 

đoái thương Đã-hậu, được soi gương, Lo-tin ( Clo- 4 
tilde) Pháp cuốc, ước trông mau đừng lâu. | 

11. Rây muôn dân, reo mừng ca chúc, phúc vinh an, 

Chủa ban rất đầy, được hoan huân, dân đồng ca 
chúc, nước Nam ta mừng thay! SI 

42. Hồi khi sau, lên cùng Thiên Chúa, chốn thiên cung, ˆ^ 

sướng vui khác thường, được huân hoan, muôn đời | | 

Z 


muôn kiếp, xứng công ân Ngài nay. 1 
RH 

AS ch " F t _ 
8. Hát mừng cha Tuyên úy + 
(Điệu: Jeunes filles de France p. 15) ' 
$ 


Điệp khüe. — Ngày mừng nay ta bát chúc mừng. 
Qui mến cha nên vào đây hát mừng. Ngày mừng 
nay ta hát chúc mừng. Hát chúc cha mà tô ra làm 
chứng. Ta ca hát tô lòng ta thoả vui liên, Tuốn đến 
đây ta đua nhau cung chúc. Hát đề tổ tâm ta huân 


- — 


er KEE RTE cx?tGÝế >..246G10/ D AE CE PE 


hoan quí mến. Mừng mừag cha rất mến phục (muôn 
muôn phúc. ) 
Này con cái đến chúc cha vui mừng rầy. Ta hi hoan 
cao rao phi tầm tỉnh. Vào đây đề chỉ tò tâm tỉnh 
con đây. Con åy thye tình tổ ra lòng kính. 

Này binh lính Chúa quí cha hơn thày mình. ban 
bảo liên canh : ăn ở trung thành được cha cbi bảo 


tổ cho minh thông minh. Khuyên rän tập tành đề 


nên lành thánh. 

Cầu xin vuối Thánh Mẫu kêu tàu häng ngày. Bầu 
cử cho cha, xin đủ on cần. Được ơn đủ cả khối 
trăm bề chua cay, kêu xin cùng Người dủ thương 
cầu khẩn. 

Câu xin Chúa đoái đến (ong cha nhiều rầy. Xin 
đồ ơn soi cha khỏi sai lầm. Hãng ban Thánh sủng 
đề soi đàng cho đây. Noi đi lầm bùn bần không 
bê lấm. 
Câu xin sốt sång Chúa thương cha ngày rầy. Nêu 
khần sau cha lên ở thiên lầu. Là noi ở hưởng 
thưởng vô van công dây. Vui vui mừng mừng chẳng 
suy được thấu. 


fe PRE Et — 


1. Hãy ai thích nên người công ích, cho đời tôn kính, 


Điệp khúc. — Thòi xuân xanh ta chớ tránh, đi đường Ï 


2. 


9. Vịnh tuôi thanh niên. 
— (Điệu: Jeunesse page 13) 


nay phải quyết sửa mình ngay chính, ở đời văn 1 | 


minh, Chúa yêu tuði xuán xanh, xuống đủ muôn ' 
ơn lành được mau chóng nên tôi sạch thanh. ~ 3 


theo Chúa ta. Chó chỉ mäi chớ bê tha di vào nơi xấu... 
xa. Đời thanh niên ta mong nên: giống thë vườn ` 
nở hoa: thơm nức lúc đương thanh niên tươi dep 

cho nước nhà. | 


h. | 8 


Rầy đương lúc trong mình vui thích, sinh nhiều 
công ich; nên thoả thích đề tìm công lý, ở đổi quan... 
chỉ. Lúc đương tuôi hy sinh; thích & như quên. Tình - E 
bên theo Chúa không khi näo kinh. | 1 
Ngày la sống ta đừng lơ biếng, không cầu danh - 4 
tiếng. Ta chỉ mên chỉ làm tôi Chúa, kê thủ phải 4 
thua; quyết tàm đề tu thần, gäng trở nên trung ` 

thần, hằng xin Chúa thương ban đầy Ce 2 
Ngày sau hết ta về Thiên Quốc, nơi đầy công phước 4 
đây phi chí o tỉnh yêu qui, chẳng sầu kbG chi, ay 
sướng vui thoả tâm can, sống ở nơi thanh nhàn, = 
cuộc ca hát không khi nào lan. 


— 


E Ee 


D par 


DRAAM gn e 
` “ác S 


20, Tiếng mời gọi thanh niên sửa mình 


1. 


(Điệu : L'appel de la jeunesse.) 


Này đây Chúa khuyé ên răn mãy lời; xin các em lưu 
ý nghe chăm, ngày ngày ai muốn an tâm chốn đời; 
sau Chúa thương ban côøg muôn năm. 


Điệp khúc. — Ho chư viên ôi! hối chư viên! 


Lúc đương thanh niên gäng công sửa sang cuộc đời, 


mến Chúa yêu nhau thực nhất niên, sau đáng lên 


nơi vui không ngoi. 


Nây tôn kính cha-me tất tich, ta báo ơn hôm tõi 


không thôi, vì ngày xưa sống ai nuôi nấng mình, 


đây hiếu trung ta khôn nên ngoi.. 

Hằng yêu mến anh em giống mình, cho áo com 
coi sóc khi đau, ngày ngày thăm viếng lo cho hết 
tỉnh, như Chúa ta khuyên răn thươag nhau. 

Học cho biết căn do gốc ngành, xem sách lâu mãi 
miết không chê, hoc bảnh thông biết mau nên thánh 
lành, sau Chúa ban công trên nơi quê. 

Ngày sau hết ta lên thánh đưởng, nơi quí hương 
ai nấy ưa bon, hằng được vui xướng an ninh khác 
thường, muôn kiếp muôn năm không đầu hơn, 


ARS 


11. Thánh trẻ Têrêxa khuyên thanh niên 


( Điệu: La maman du petit homme. ) 


Vài nhời nay tôi xin khuyên nhủ, nhiều người bé 
giống tôi, hằng ngày ta năng kêu van Chúa xin đồ 
o'a khác thưởng, xin theo tôi năng kính mến Cha 
sao cho hêt sức mình, hằng ngày tôi khuyên năng 
đến xin Bà, Bà cầu cho ta mau nên trung chính 


ăn ở nên bé thơ đồng trinh. 


Cha du thương các chiên hiền nay. 


, Lòng lành vô biên Cha khôn kê Người hằng cửu 

giúp ta, dù rầy ta khôn lo mưu kế không thê xa 
chước tà, sao ta không kêu khấn Chúa thương 
nay ta có sức gì, loài người la nay non vếu phi 


Nhiĉu người thanh niên đương non tuôi ngày ngày ` 
đảm đuối chơi, hằng ngày mê man năng sa đuổi 
sau khô thân lót đòi, ta kêu van xin Chúa đoñi 
thương ban ơn giúp sức rầy, đừng liều mê choi 
hư mất cương thường, thật là gian nan, không 
khôn ngoan đấy sau khô cho chiah thân minh đây. 
Ngày rầy thanh niên năng kêu khần cầu cùng Chúa 
đoái thương, được hằng chăm lo cho nắng nắn xin 
đồ on kháe thưởng, đêm hôm ta kêu khấn Chüa 
liên thêm ơn giúp sức đầy, rôi được mau nên con 
hiểu tôi hiên, hiên lành don sơ như con chiên ấy 


— 


E sde pe a EE: — a r ar - Kë 
më emm gege Er. A TRE Fi" 
xé = age E mg E zë — "—  -- 


E Kater 


tường, bọc hành hay quên như con non trí, ta chỉ 
f trông sức ta làm chi. 
{' 5. Đời nảy không xem sao vui tê, phục quyền thánh 
ZG Cha, ngày ngày theo Cha như con bé, ta chẳng 
thua chước tả, ta theo Cha ta kính mến liên cho vui 
thich ý Người, rôi đời sau ta theo Chúa nhân hiền, 
được vào thiên cung ta lên ăn cưới vui thoả sung 

sướng không hề ngoi: 


TONGS — 


20040200009 


12. Thanh niên phải ăn ổ' trung hiếu. 


== 


(Điệu: Nous sommes la joyeuse troupe.) 


1. Ming thay thanh niên nước ta hợp chung tình 
Ca dân tộc đồng hiếu trung cùng Vua 
Thoa tinh-cå mà giúp vua đề nuôi binh 
Phải vui lòng hằng nộp thuế cho Vưa 
Đừng có than thân sao phải vào số lính. 
Chi trung quân rầy ghi cốt tac tầm liên 
Thanh niên Nam Việt by sinh tân tiến, 


| E 
E 
e 


Dien khúc. — Thanh niên ta ôi, hiếu trung phải gbi lỏng 
~ Hãng phải hiền ngang tân tiến khác thường ` 
Thanh niên ta ôi hiếu trung phải ghi lòng 
Đồng tâm nhau kêu cầu xin Chúa thương. 
2 


EE 


>: WEN khuyên thanh niên tính F việc gia dinh. 
O trong nhà hằng hiếu trung mẹ cha 
Thoả tinh ca được sống trăm tuôi an ninh ` 
Đề gia dinh được đầy phúc vinh hoa 
Phù giúp anh em an ủi cùng mến kính 
Hiếu trung thân bằng ghi nhớ đừng nên quên. 
Đây đôi ba điều thanh niên công hiển. - 


3. Làm tôi Ba Ngôi Chúa trên trời không rời, 
Hãy tin thở cùag mến yêu Ngài nên 
Phải cầu khần cùag Chúa liên chẳng khi ngoi. 
ur trên đời đẹp lòng Chúa liên liên, 
Được Chúa ban muôn ơn đề hằng thẳng tiến. 
Chắc khi sau được vui thú cùng nhau liên 
Vui vui muôn đời Ba Ngôi yêu mên. 


13, Thanh niên tự hối. 


(Điệu: Chant populaire des Scouts) 


. Lúc này hát mừag vui được vui thoa trong lòng 
chúng ta rầy. Khác nào đứa mù đui được xem tô 
không còn tối đây. Như là kê có tuôi phải gắng gỗi 
lam làm cách vui tươi. Nên dù môi đau gối đề các 
tre em theo chớ lười. 


ADP PS ër äer 


_- 


2 A D `... a co no. 


EE NT NI T0 PRÉ ADD EEE D 


dm, 3 si 
ES d 
. bel / 
| 


d 


ef 


E 3 m 
- he. ŠT, Aere EE a murs tr a -r 


Leg ps ` e 2 ere omg ës 
vk ` tế k..-.— De 2 ar pe P 


ëmge — e Ty 


SA 


(m 


2. Trách mình lúc còn xuân, mình không ở như ngưởi 


tốt ngay lành. bẩy giò muốn nhàn thân cùng ăn ở 
không được nêt thanh. Bây giờ phải khốn khô phải 
vất và trăm đàng, đáng ghê kinh như vac thuở giông 
tố, phải khốn Kino bay đi khắp đình. 


-Ích gi phúc lộc chi ngày xưa chi chơi bòi thuốt đêm 


ngày. Lắm lần có nhiều khi mình ăn ở không được 
tốt thay. Bây giờ phải xấu hồ, phải hối cải cho mình 
đáng vui tươi, kêu cầu đề ta cổ sửa nết đề Cha ta 
thích cười. 


. bớp này đốc lòng đây bằng ăn ở nên lành thánh ấn 


cần, khấn cầu Chúa ngày nay hằng ban đủ ân được 
Ar D ja LE ~ 9 CG At, + 

tiên tân, nay dù phai vất va đề chông la hung 
thần quấy ta đây, không còn ở man trá kéo Ghúa 
bô ta sa chốn đây. 


.Khấn cầu Đức Dä thương cầu xin đề Con Người 


đoái thương cùng. Đức bà giúp thân lương làm 
mưu qui tan tành tứ tung. Sau này kuối khốn khô ő 

hiếp lửa gia hình khốn không ngơi, nhưng được o 

Thiên cuốc phí sướng thỏa vui liên với Người. 


DIEU 


OS 


th 14. Lời khuyën khích các hội đoàn 
(Điệu : Chant féderal) 


4. Thế gian nảy là nơi lập công, muốn sau được đầy 
phúc ta phải năng thi hành, hằng tập (nb lập nên ` 
đầy công, gắng sức ân cần lúc đầu xanh, lòng quyết 
chiến đấu hăng hái luôn, ta chớ trốn tránh ươn ái 
nay, hăng hái luôn đầu phải con thua buồn, hằng 
suy nhớ lòi khấn ngày nay. 

9. Khấn xin bằng ngày ban đầy on, xuống on lành 
cùng giúp con ở dương gian này, hằng làm việc lành 
cho nhiều hơn gắng sức thu nhiều phúc đời nay, 
hằng kính mên Chúa cho hết hơi, ta cbó quyến 
luyến dương thể nay, triu mến Cha cùng phải yêu 
thương người, lập công phúc đầy chốn trần ai, 

3, Kiếp sau vê trởi ta đầy công, đảng cho mình được 
Chúa thương trả công muôn đời, rầy tập tảnh đừng 
khi nào không, quyết chi nên lành thánh đừng ngơi, 
lông trí cố gắng tin kính nên, ta quyết kính mến 
Thiên Chúa liên, thiên cuốc sau được thỏa thuê khôn 
lường, được vui sướng cùng dâng hằng thương, 


——>—— 


d V " D z = F p a 
a CSN "`... Wäi wg EE, 
as, A al b Ce ee eg Pee pei E me - EE e gf, = _ Sn = -È ' SCH e "ET Ze ech 


e 


| 15. Đánh thức nhau thôi ngủ. 
$ (Điệu Frère Jacques). 
f 1. Kia nay sáng rôi (2 'än) Đừng ngủ thêm (2 lån) 
Mau chóng di rửa tay nào (2 lần) Lau mặt di (2 
lần). | 
: 2, Kia sao thế này — Còn ngủ ru? — Đây sáng 
à trưng ca ra rồi — Di doc kinh. 
R 3. Vào nơi thánh đường — Cầu khần liên — Xin 
f Chúa ban đủ ơn cân — Ta cầu xin. 
i A Câu xin Đức Bå — Bầu cử cho Da đáng nên 
ẳ của riêng Bà — Muôn đời luôn. 
"7 | RER L 
H tH 16. Bài tuyên thệ khi nhập hội I. 
f (Điệu: Chant Populaire des Scouts). 
A 4. Hợp chung nhau đông o cung thánh đây. 
d: Khấn hứa ngay từ đây, nhập cơ linh binh đề giao 
ES _ chiến nay, chiến đấu thiêng häng ngày. 


Điệp khúc. — Cầu xin Người thương xuống ơn ngäy 
đêm khần khoản giúp con liên, Hằng lo việc riêng 
chớ bao giờ quên, được lời khấn nguyên tuyên. 

2. Cò vua Jêsu dé thay gió bay, chiến sỹ đương cầm 


gesi le e: ` E) 
e ne HH ớn gg, a 

^ Li 

Ka, a? H KN ZE LA gt rY.. 


E SE 


tay, đoàn quân xông pha đề theo Chúa nay, (äng 

công liên hằng ngày. 

- Dù bao hy sinh đề ta hiển thân, quyết chỉ nay 

Gre ân, từ đây Evan tô lia sáng ran, sáng quắc 

cho bầy đoản. 

4, Câu xin đêm hôm đề van Chúa ban, Lë trí thêm 
bên gan, hầu đem nhân dân ở trong nước Nam, 

đến chốn vô cùng nhàn, 


= âm Ÿ re = 


HH 17. Bài tuyên thé khi nhập hội H. 


(Điệu : Jusqu'à la mort). 


1. Đây là lòi hứa hằng ngày liên tôi bằng ghi lòng. Tôi 
rất vui mừng làm tôi Chúa rất thương tôi, 
Nên dù gặp sướng dù gặp khô thân nảy không 
màng, mến thoả tâm tình được như thế thôi mới 
thôi. 


+ d e 
Là ` A és D r Vë KK. ` e ` Le 
TN né 
= Sgr Se — = Pe -y Gg = mA = — EH — WEE ¬ 
ST iá - - Kaz — em, p E t eg poeme 


as 
Ki 
r ` = 


Điệp khúc. — Từ rầy mà di chúng con ăn nän sửa 
mình. Con quyết mến Chúa liên hằng ngày không 
hề khuy khuyết, Nên cầu cùng Chúa hằng ngày đồ 
muôn vàn ân linh, xuống du ơn lành làm cho mến 
đừng lúc khuây. 

2, Tôi hăng ngày muốn hằng cầu xin Đức Bà ơn này:- 

Xin giúp tôi rầy được yêu mến Chúa Da Ngôi. Xin 


Ga. re 


? l a Pa 
o Ta æ “— TC P WE? et. Erem sl = ec 
ei e TE Em ne ee ns CU ae CÔ e sáu E + = Ca ` 
` » Š EN 


Bà bằng giúp hãng bầu cử tôi được theo rầy, hở 
bô khi nào hằng xin giúp lời khẩn tôi. 

ở. Xưa ngày còn bé thời giờ tôi chưa từng suy đồi, 
nay lén lên rôi phải suy biết đấng sinh tôi, nên 
rầy càng muốn hoc cùng kế sinh mình ra đời : Chúa 

-cå muôn loài hằng thương xót loài chúng tôi. 

4. Ta cầu cùng Chúa häng ngày ban muôn vàn ân đầy. 
Ta quyết đêm ngày hằng yêu mến Chúa ta liên, cho 
dù nhiều lúc gặp cùng khô không được vui vầy. Cứ 
ở yên lòng làm tôi Chúa đừng có quên. 

òØ, Sau hợp cùng Chúa được cùng nhau vui mừng 
muôn đời, sung sướng vô cùng hằng ca chúc Chúa 
ta liên, không còn lia Chúa bằng được ở bên Neuèi 
không rời, thích thoả vô cùng được vui sưởng cùng 
Chúa liên. 


ri 


LI 


ET e, Leen, T 


Ce 
e LE di 
zë 


DEA 


ba TAE 
wi DÉI 


ET EE entrer: 


18. Đầu buôi hội viên hiệp đồng. 
(Điệu: Chatons l'Indochire)  ” 


CPR 


Re RE eege, a, gë = 
? ” 4 ` E D mn 
Cerin gë AE 
taie Ẩ H + 
| 

` 
| 

LẠ 


1. Đồng tâm hiệp ý họp đây vuối nhau, ta phải chung 
cùng ý nhau, Đừng ai giằng lý bàn chỉ khác đi, lâu 
giờ nên phí công di. CY ở nơi bàn chớ nên bô ra, 
gắng ở yên đây đừng ra, này chươag trinh sắp bàn 
dày các ông, ta bàn công chớ riêng phê bình không. 


Le 


~ 


HORS 


Điệp khúc. — Này ngày mừng vui thích, hát sốt säng 
vui vê, mừng mừng mừng ca hát, hát sốt säng nghe 
vui; này ngày mừng vui thich, hả! sốt sång vui về, 
mừag mừng mừng ca hát, hát sốt sång mừng vui. 

. Đồng thanh biệp ý cầu xin Chúa ta, xin mỡ soi 
lòag trí ra, được truy tầm lý cùng nhau thiết tha, 
theo tùy công lý suy tra, ich kỷ không màng ghét 
ghen chẳng nên, đấu khâu xin thôi đừng quên, câu 
xin cùng Chúa do: suy xét nên xin đừng theo ý tư 
phê bình riêng. 


x4 19. Xin Chúa Thánh Thân soi sang. 
(Điệu: Veni Creator) 


1. Xin Chúa thương ban o'n liên giúp con, xin bằng 
thương xem con đương thế nay, mà ban đủ ơn 
riêng được nên con, xin thuong ban muôn o'n 
ES, đòi nay. 

2. Nay chúng con xin Cha thương dën, con, xin hằng 

- ban khôn ngoan cho chúng con, hãng tin cå Ba 
Ngôi nhiều liên liên, xin Cha ban cho con ơn 
bằng yên. 

3. Nay cúi xin Cha ban cho trí khôn, ơn được thông 
minh cho thông biết hơn, hằng suy tổ cho con 
được tin hơn, noi theo œn soi nên tôi lành luôn. 


¬ S5 


A Ơn biết suy nên chăng nay qui thay, xin hằng ban 
cho eon đang lúc nay, hằng suy đề theo hay 
đừng theo nay, nên con trông on soi theo đàng 
ngay. ˆ 

5. Xin Chúa ban thêm se cho chủng con, xin häng 
thương ban ơn thêm sức luôn, vi ma qui xông 
pha ngày dèm luôn, xin ban ơn không thua khi 
này luôn. | 

6. Nay tứ chung năng suy năng nhớ liền không 
hồ xem sao vui nơi thể nay, dù đau khô đang 

© khi trần gian đây, suy thiên cung nên vâng ơn 
người liên. - 

7. On mên theo nhân die nên thánh nay, khi còn nơi. 
dương gian xem khó thay, hàng ban đủ o'n nên 
mừng vui liên, xin ban œn cho con vui-lòng liên. 

8. Xin Chúa o'n kinh khiếp uy Chúa liên, những ma 
không lo nhw tôi thể gian, hằng ăn ở ngay nên 
được ơn liên, không quên luật nên trông ơn 
người ban. 


——————— 
— WEE WE EE 


20, Cám ta ơn Chúa 
(Điệu : Joyeux feu de camp) 
(Hát khi hội đồng xong, hau là khi đốt lửa trại) 


4 Ta hợp nhau cùng ca hát đây, déng lòng nhau hân 


"` 


Ke Ta cùng vul mừng s sung sướng thay, Chúa đề. 
on Vô vån. | 


Điệp khuüe— Mirng mmừng vui vui ta ca đất, Es mến À 
khong khen Chúa nhân lành thương ta. Mừng mừng ˆ 
vui vui ta ca hát, kính mến khong khen Chúa nhân ' 
lành thương ta. Nay ta đốc lòng mến Cha lót đời. 4 


Rầy ta quyết mến Cha liên chớ ngơi. 


2. Ta được tay Người ban phúc hơn, vàn vàn muôn 


on nay, cho dù muôn người không biết o on, vốn đồ... 
on cho rây. p ` 


3. Ta hãng vui mừag sung sướng liên, đời đời không 
khi ngơi. Trên trời sau nảy ta mến liên, sướng thôa 
vui muôn đòi, 


4 21, Xin Chúa ban on mën Chúa ho'n. 
(Điệu : Plus près de T'oi, mon Dieu) 


(Hải khi đốt lửa trại, nếu hát khi khác thì bó câu 1} 


1. Tối nay anh em ta đây, lô lửa đốt to. Chúng ta 


vây quanh nhau đây, đồng (äm cầu khẩn to, xin 


Chúa ban cho bình an, ta thuốt dëm nay kêu van, 4 


chúng ta dâng cho vua ta, này linh hồn xác ta. 


H. 


©, Chúng ta đua nhau kêu van, cầu khẩn Chúa thương: 
giúp con siêng năng lo toan, được nên người thánh 
lương. Xin Chúa thương con hèn nay, xin Chúa ban 
ân khi nay, giúp con trong cơn gian nan, được ân 

_đầy chứa chan. | 

3. Dúi xin Cha thương ban on, đừng bo chúng con, 
đoái xem yêu thương con hơn, ngày đêm hãng 
giúp con, ban xuống ơn thiêng nhiều .liên, cho 

- chóng mau sên eon riêng, thế gian đang nơi xông 

-~ _ pha, được theo đòi lối Cha: 

A Mèn Cha liên liên không ngơi, ngày ở thế gian, 
quyết tâm theo Cha muôn noi dù nơi đầy khóc 
than; con quyết theo Cha từ đây, không muốn xa 
Gha nhân thay, rắp (äm theo Cha liên liên, cùng 
thêm lòng mên liên. 

5. Sống nơi dương gian tuân toan, bằng phải khấn 

- xn, Chúa thương ban ơn khôn ngoan, được thêm 
lòng kính tin, yêu mến Cha liên ngày đêm, năng 
khẩn xin ban ơn thêm, giúp con không thua Satan, 
hằng mưu bầy chứa chan. | 

6. Lúc con qua nơi dương gian, cầu kän Chúa 
thương, giắt con lên nơi vinh an, hằng đêm ngày 
mến thương, sung sướng liên liên mừng thay, ca 
hát liên thanh vui thay, sống lâu muôn năm không 
ngơi, hằng vui mừng tốt tươi. 


i KA è pa af or u d | f + = G | _ i : ` 
d Ai ere. $ | 
d ` 


emm 
r 


eme 


EN 


..=..we..r..rernra.cvreăer..eeếểenrnr.eă..eănmrere.r.e.eeărre.er.evevrerver.rnercer 


F9 = 


'h 22. Cảm ta œn Chúa. (Điệu: Apothéose) — + 
(Hát khi hội xong, hay là trong nhà thờ cũng được) | | 


Điệp khúc. 


Nay con cám khen ơn người hãng đồ xuống cho, à 

Người häng ban ơn không hề ngơi du đầy ơn. Chúa - 4 
hằng đoái thương đồ on muôn vàn xuống cho, Chúa |, 
ban. ơn nhiều, đầy ơn luôn đủ không thiếu. Chúa IR 
ban nhiều liên, cho đáng nên con trung hiền. | 


PF Hây con non yếu làm sao đền vừa, nảy con côn. d 
trẻ thơ, không sao đền cho xửng vừa, cầu khấn | 
xin ơn, được Chúa dů thương, xuống đầy các ơn | | 
ngày rầy chóng tré nên hiền lương, xuống đây các | 
ơn, ngày rây chóng trở nên khác thường. a 
. Làm sao yêu mến Người liên đừng rời, đời nay 1 
pres thoả thuê, năng vui mừng nơi Chúa (ro 
được mến Cha nên, häng mến thoả liên lót đời | 
cám on, hằng ngày mến trả on đừng quên, lót t 
_ đời cám ơn; hằng ngày mến trả ơn vững bền. q 
3. Rôi sau lên chốn được vui đời đời, häng vui mì | 
thỏa thuê, trăm muôn đời không lúc ròi, hằng mên 
ba ngôi, được sướng thỏa thuê, chúc mừng Chúa ta, | 
đời đòi hát ở trên nhà quê, chúc mừng Chúa ta dòi | 
đời.hát ở trên thánh bệ. | 


A 


— 99 Là 


23. Chào giã nhau. 
(Điệu. Au revoir mon cher) 


eege 


-4. Tỉnh thân ta đây bắt tay, chảo nhau chúc lành, cùng 
nhau âu yếm, ước mong anh (chị) em mình dày, 
- được ơn Chúa thương ngày ngày bình yên. 


eh, v0 seo 


ức. K g z 


\ Điệp khúc.—Lúc nay ta đây lia nhau, rôi sau không 
quên hằng ngày mong thấy, cách xa nhưng trông 
ngày sau, được trông thấy nhau ngảy nào dng 
— „khuây. 


9. Câu xin kêu van Chúa trên, hằng ban phúc lành làm 

cho nên thánh, xiết bao công danh làm nên, vi ơn 
“Chúa ban mọi việc được thanh. | 

9, Tỉnh thân anh (chị) em vuối nhau, chảo nhau lúc 
này càng thêm âu yếm, ước sao, mong sao hồi sau, 
củng nhau mối thân cảng ngảy cảng thêm. 

T 4. Hồita xa nhau xiết bao, lỏng ta lúc này cảng thêm 

đau đớn, chúng ta kêu van làm sao, vi ơn Chúa 

thương rồi được gân hon. 

“5. Câu xin cho nhau thiết tha, còn đương thể trần 

được ân nên thánh, kiếp sau ta lên cùng Cha, 

được vui sướng liên đời đời nhàn thanh. 


4 SEI e - z Fr 2 sã 
v Rit: CAR. 


AE Aaf 
ks rar, > 


pen 


Km, 7 s 

_ #2- ie ee ^~: Vừ Tư: AE N 
leche EE Ki eg A e 
¬ D 


HỆ Q26 D EVENE 


| | 


E 


2, Từ giã nhau chiều tõi. - | 
(Điệu : Bonsoir, pelits frère.) | LÉ 
Điệp khúc. | 


| 

f 

| 

Chào bác, xin bác cho tôi về, cùng nhau: xin Chúa 2 | 

dèn đồ muôn ơn lành xuống cho. Chào bác, xin bác 4 
cho tôi về, cùng nhau xin Chúa đến đồ muônơn 1. 
“được no né 
1. Chúc buồi nay Chúa rủ thương doe nghỉ dëm f 
này giấc lâu dài. Chúc buôi nay Chúa do thương 4 
được nghỉ đêm nay giấc làu lâu. | 
2, Thoát khỏi mưu chước quỷ ma được khối mo 
` mảng thuối đêm này. Thoát khôi mưu chước quý 

ma được khỏi mơ mảng thuốt đêm nay. 

3. Đến buôi mai thức phải đi cầu khần xin cùng Chúa 
cho cùnag»Đến bưồi mai thức phải đi cầu kän 
xin cùng Chúa cho nhau, 


E 


% 25, Lời cầu nguyện buôi sáng. 
(Điệu: Au ciel le clair soleil) 

4. Cầu xin Đức Bà đoái thương con còn dương thể 

đầy cheo leo, cầu xin kêu khẩn Chúa thương, cho 

chúng con xem gương sáng noi theo, sao nên giống 


=_. s3 * 
: KI 


TC. 277.106 Tý... .`.. ấn 


AUDE Les 7 


SPT 


ek — 


tuổi tre Đức Chúa on cho đảng on thương. Các 


_ con kêu cầu Đức Bà thương. 
9. Câu xin Chúa hằng đoái thương ban đầy on xuống 


ngày hôm được siêng năng kính mên nên cho xứng 


A EN a: A Eo , Toe 
- mau nên con chinh tôi ngay, kêu van Chúa sửa dôi 


tính nêt con đương lúc xuân xanb, xuống muôn ơn 
lành däe sạch thanh. 


3. Câu xin chóng được thăng quản ba thủ xông đánh 


cùng con đây, bang bung hăng quyết chi liên, 
không có khi ngơi giao chiến liên tay nên con rất 
khô sở chống vuối Satan lắm khi đây, cứu con mọn 
hèa khấn cầu đày. 


4. Câu cho các người thế gian đang ngồi trong chốn 


đầy hôi tanh, được ơn soi sảng Chúa ban, mau biết 
đi sang nơi rất thanh danh, sau vui thích ca ở 
vuối Chúa ba ngôi chốn vinh an, Chúa ban ơn này 
Khắp trần gian. 


5. Câu xin Chúa rầy xót thương linh hồn trong chốn 


đầy tân toan, được mau lên chốn rất vui ca hát 
liên thanh trên chốn vinh an, khong khen Chúa cả 
ở chốn rất cao sang, rất vui thay, cứu muôn linh 
bon thoát ngục nay, 


RER 


du 26. Lời cầu xin bưồi chiều tối. 
(Điệu: Avant que s'étende.) 


1. Ban hôm thanh niên ta đây năng nhớ, hằng ngày. 


phải cải sửa các uč do, không nên chiều theo kêo 


không đáng công phúc sau, phúc cho thanh niên 
ngay lành trung chính, phúc cho thanh niền ngay 
lành công bình. 

2. Đêm nay ta đây kêu van xin Chùa, được Ngài đuôi 
quỷ đề khỏi phải thua, xin ban nhiều ơn đề nên 


thánh nơi thế dương, đáng cho ta sau lên trởi vui 


sướng, đáng cho ta sau vui mừng khôn lường. | 

3. Nay xin Cha ban ơn cho con cải, ngày rây ở thể 
phải khô sở thay, xin thương bằng ban đủ ơn xuống 
cho các dàn, chóng nên khôn rgoan Cha càng yêu 
quí, chóng nên khôn ngoan Cha càng yêu vi. 


4. Kêu xin cho muôn dân tÌ eo quan tướng ngày dây © 1 


rãi rắc khắp tứ phương, theo chân thày liên đề sau 
đáng nên thánh nhân, sáng soi nhw gương cho đời 
xem hướng, sáng soi nbw gương cho đời theo 
đuờng. 


5, Thanh niên ta nay kêu van mẹ thánh, hằng ngày ` 


đồ lửa thánh giúp tuồi thanh, xia ban đầy tỉa lửa 
hay bốc to nóng lên, giúp con cho mau di dàng nên 
thánh, giúp con cho mau đi đàng lên lành, 


EUR 


6. Xin ơn khi sau lên nơi vui sướng, bång được à 
vuối đấng rất mến thương, där ta mừng vui thoả 
thuê sống vui thích liên, sống làu muôn năm muôn 
doi muôn kiếp, sống lâu muôn nàm muôn đời 
chung hiệp. 


Ha 27. Hãy làm tôi Chúa nên. 
(Điệu: Du bonheur on parle sans cesse) 


1. Người ta ham mê di kiếm của hư hèn thải quả, 
' Xá De a $ KL F D ` e e i 
hay bay như co phai gió đánh tàn, nào ai chăm lo 
i | ei pa 9 U Ar i D 
D hăng hái to ra lòng mên Chúa. 
| | = +# Sau nên vui thoa ở chốn rất nhàn. 


| Điệp khúe.—Được ở trên thiên cung thỏa tình lãm thay! 

-Binh an vui thoả ċa chúc mừng Chúa lèn. Sướng 

28 vùi .mến thoả muôn đời, sướng vui mến thoả tầm 

- |“ thay! Được hân hoan liên phi tâm vì mến, được hân 
hoan liên phi tâm con riêng. 


2. Rây ta theo chân con Chúa ca khi còn dưới thể. 
Ta theo gương khô đề bắt chước người. 
Đằng đi chông gai ta gắng gói theo người bất kê, 
% An Không xem sao khô, khô mấy cử cười. 
3. Câu xin on trên ta chống trả ba thù đấu chiến. 
3 


Ta không quay cô bỏ khí giới minh. Cầu xin thêm 
œa thêm sức đề ta hằng quyết tiến. 
San cho ta khói ở chốn khốn hinh. 
4. Câu xin đêm hôm ta chớ bô qua đừng biếng nhác. 
Ta nắng kêu khãn tỏ với Đức Bà. Gầu thay cho 
ta xin Chúa đủ nghe đừng thoái thác. 
Ta náng kêu khäa đề thoát chước tả. 
5. Hồi sau thiên cung vui sướng thoả thuê cùng các 
thánh. 
Ta theo lên ca ở vuối các ngài. 
Rây ta không lo như lúc thuở xưa còn chống đánh. 
Đày vui muôn thuở ở chốn thánh đài. 


` 


rũ 28. Không gi quí trọng bằng theo đạo Chúa. 
(Điệu : Heureux qui dès le premier âge) 

4. Người nảo khôn ngoan bằng theo ơn mà mến Chúa 
cả nên, từ lúc thơ ngây dé được Ghúa thương. Hằng 
pgày đua nhau mà siêng năng vào viếng Thánh-thêề 
liên, cầu khấn kêu xin đề người đoái thương. 


Điệp khúc 


Hãy sốt sång hơn, đến kêu cầu Chúa đêm ngay. Xin 
Chúa ban ơn được chống là quân ba thù. Ngày ngảy 


D) 
d de? « À ke ge d 
Esau Ia LOUE TA Ee 
¬ nạn A = : —¬ ¬— pm k = t - ._. — 


A 


== 49 — 


dém dëm hằng dua nhau vào đấu chiến thuở nay, 
khần xin Chúa thương sau khỏi phải đầy ải ức thu. 
Khần xin Chúa thương sau được thôa vui ngàn thu. 


dons DE DT 27 2 ben à 
e ée. i 
n ë d 


i 2. Ngày ngảy ta đây häng kêu xin cùng Chúa giúp 
$. tan * s” af A y, 2 ` EE CM y - 
‘A đủ ân, Người ong ân cho chăng còn tiếc chi. Người 
d hằng ban ơn hằng yêu thưởng củng đến viếng ủi 
; an, gặp lúc gian nan ở dòi lắm khi. 

1: 9. Đời này ta đây làm tôi ngay thật sốt sắng chẳng 


E . ngơi, được Ghüa ba ngôi ở cùng vuối ta. Thực tình 
- đêm hôm hằng kêu vần cầu khẩn lúc thanh thoi, 
| - được Chúa thương tató tỉnh thiết tha. 


Lët gr~- 


OR pA i aE AN 
e À ; | 
\ i AS € 


| än Phản nàn vi không theo ơn Chúa. 
: (Điệu : Devant Jésus sur vos...) 


4, Ngày vui mừng nay con bằng kêu khän cùng Cha. 


HN Trong đời của con, con suy lắm khí phản nàn. Vì 
E chẳng ra sức ăn ở phải phép chỉ cå, đề sửa mình 
Lë con nên được xứng dáng phúc người ban. 

| Điệp khúc. — Nay con ước muốn hàng ngày sửa đồi 
| - làm việc sốt sắng liên. Con muốn theo Cha liên 
P liên, ngày ogày phải ở nên đáng, con riêng của Cha, 
re Ka k4 ^ ~ + 1 ` a ¬ zs e H 
É nên ke yêu đầu cua Cha dày, để Cha giúp con, khi 


ABEE 


nào chước qui bầy giảng. Đồ Cha giúp con khi nào: 
lưới thù qui quảng. 

2. Ngày nay càng suy con càng thêm túi cùng Cha: 
Cha bằng dû thương, Cha không tiếc con điều gì, 
hằng đồ ân phúc, yên ủi đồ xuống ơn cả, chẳng 
thê đừng thương, Cha hằng cứu giúp thiếu điều chi. 

3. Där con vào đây, con cầu xin chẳng bề no. Con 
được thoả thuê, Cha thương xót con chừng nào. 
Hãng đồ ơn xuống yên ủi ở chốn đau khô Phải khô 
nhiều thay nhưng được Chúa xuống phúc đường 
bao. 


rt 2 


Nee To 


Sg IRC? 


as FE dE 


A 
| 
d 


34 30. Bài hát cầu xin theo ý kinh «Lạy Cha» 
(Điệu: Đăng don Nam giao Huế). 


1. Ta mừng Cha: Chúa sinh nên muôn loài quyền 
ai, muôn người nay biết Cha là Thiên Chúa là 
Cha. Hầy ta biết Ngài ban sống nay cho ai 9 Làm 
tôi Chúa trên thiên đường. Nước Cha phục bung 
khắp trần dương ; rầy theo ý Ngài nên thánh lương 
không ngoi, làm tôi tá Cha. muôn đời, mến Cha < 
liên vui mừng cùng Cha. 
„Ta cầu-xin Chúa thương ban ơn lảnh đây no, ban 
thần lương xuông nuôi hôn đang chốn trần đây, 
cùng nuôi xác này cho tới chôn nơi mô? Cầu xin 


ee a 


Chúa ban ân đầy, thứ tha rây con cái hèn thô, làm 
vô phép nhiều không xứng tôi con ngay, rầy tha thứ 
anh em mình, chắc Gha tha cho cùng làm thính. 
Đương trần gian lắm khi yêu ma làm rầy ta, Ba 
thù kia đánh ta làm cho khốn hồn ta, Rầy quân chiến 
thù xông đánh hung häng liên, cầu xin Chúa ta 
nbân hiền, giúp ta đừng thua chước thủ nay, bằng 
giao chiến điều, ta chớ quay lưng đây; lập mưu 
kế xem binh tinh; Chúa ban ơn quân thù nghịch 
kiah. 

Khi gặp chỉ khó khăn ta kêu cầu cùng Cha, Ta đừng 
kính, kiếp sau được vui thú cùng nhau, Hầy ta cứ 
vào, theo lối Gha không ngơi, cùng nhau tất tâm 
kêu cầu, chắc sau được vui thú cùng Cha; Ngày 
sau hết đời Cha rước ta vui tươi, được vui sướng 
liên muôn đời, mến Cha liên vui mừng cùng Cha. 


kh 31. Kính Thánh Thé (1), 
(Điệu: Il est à moi, cant ) j p. 33 bis 


. Vị Cha thương quá, nên nay Cha ở trong con đây. 


ben ep H 9 H i 

Rây con năng phải, sửa mình đề đáng đủ thương, 
Gha thương con quá, con không sáo suy nên nay, 
yêu thượng con lắm, xuống ơn thoa thuê khôn 


wë Ee 


lường, loài người ngày nay, khi xem con ai không `: 
10, đồ xuống phúc cả, bởi Cha thương con phi thưởng. 


Điệp khúc. — Ngày nay con đến, kêu van cha hay 
thương quá đây, phó cå thân nuôi, ban mình nên - 4 
bánh, ngày nay con đến, kêu van Cha hay thương 
qua đấy xin giúp con đây, trở nên con lảnh. 


2. Hầy con suy đến, Cha thương ban của nuôi con. 
đây, vì thương trao dù, cả hồn cả xác ở trong, nay 
Cha không tiếc con thơ ngày vô nhân đây, thương 
con Cha xuống, chắc Cha 10 ra vui lòng, dù ngày 
này con, không khôn ngoan như con thảo, phải ở 
hảo thảo đề Gha nay vui trong lòng. 


e wee | 


32, Câu hát trước khi nước lé (2) 
Điệu : Gloria laus, lễ lá) 


| 
Câu chung hha khao wó'e mong, được mau Pướ°e 
của ăn này, nuôi linh hồn cho no đầy, vào rước lấy 
Chúa yêu thương cå thê rầy, đề đồ muôn ơn 
lành cho các con dày. 


Câu riêng. — Con vào dây nước Chúa con, nào ai 
vui sướng như con đày ngày hôm nay; nay con 
vào đây nước Chúa con, lòng vui khôn xiIết, 

thoả thuê mừng vui thay ! 


mm i — e r- +; 
———_— e 


A br 0<; +24 cv 


Egger: D eng dd A e, ce ry t 


33. Kinh Thánh Thé (3) 
(ung: Ecce Panis angelorum) 


1. Chúng con đến kêu khân xin cùng Cha. cầu xin kêu 
van xót tỉnh thương con, xin đồ xuông của ăn 
người nuôi ta, bánh nuôi của ta là Cha ta. | 

2. Bánh nuôi các con của Cha hàng ban, là Cba ta đây 
rất mực khôn ngoan, ban đồ xuống của ăn đầy 
khoan nhân, giúp ta thuở sau được vinh an. 


3. Ngày rây Cha vào yên ủi ta đây, Cha đồ muôn ơn 


vuống cho ta nay, rầy Cha thương ta phó mình cho 
ta, ta có công gì đề Cha thuong rầy, thật không 
công chi đáng ân đây. 

4. Đời nay ta được lương của cha ban, nay dú thương 
ban xuống eho ia đây, mừng thay ta nàng ruée 
mình Cha ta, sung sưởng vui mừng thoả thuê khôn . 
lường, đời sau ta lên chốn quê hương. 


——.--n.. 
———————m—=— 


34. Kinh Thánh Thé (4) 
(Cung ` Verbum supernum.) 

1. Con kêu khấn xin ơn Cha thương người ta 
häng xin dô xuống muôn ơn cho mau, lánh được 
chước tà năng đến cùng Cha, rầyđ ang not 
khóe than đầy khô đau. 


— 40 — 


2. Nay dương thế tuân toan con kêu cầu luôn, 
cầu xin đề Chúa ban cho muôn ơn, Chúa nay tất 
tinh thương đến doàn con, hằng thương 
ban xuống ơn nhiều thë hơn. 

3. Cba yêu quí con đây luôn không hề thôi, được 
Cha ở vuối con đây không ngơi, lấy thit máu mình 
nên bánh mà nuôi, thật thương con quá đêm 
ngày chẳng ngoi. 

4. Con suy đến Cha thương con đây nhiều thay, 
thật không thê cám on Cha cho nên, sức con yếu 
bon Cha đến dên thay, ngày nay con cám ơn 
nhiều chẳng quên. 

. Xin thương đến con bao lâu con còn đây, 
hằng yên ủi xuống thăm ban on cho, Chúa thật 
hết lòng yêu quí đoàn con, nầy con không 
cắm ơn được đủ thay. 

6. Sau con đến trên nơi thiên cung cùng Cha, 
được vui bởi mến thương không khi ngơi, sống 
lâu hát mửng vui thú cùng Cha, làm tôi yêu 
mến muôn đời thẳnh thoi. 


Cr 


dic > 


: e r z 

m -AP Bd A p ” 5 e TT »4 _ à LR = D 

dns gr e SE dÄ EE sal et =. “` PS Se is: e 
RE AE ER ER tee A AE S —x-~— 


À 
Tứ, 
š 
| 
1 
g 
Li 
- 
kệ 
È 
DN 
h kh ` 
+ 
d 
d 
+ e 
| u: 
Ti 
E 
€ 
_> 
ÿ 
tư 
+ 


De" 


DEEE AE A PETER E AAA AE e 


KE ©. CRE 


35. Kính Thánh Thé. (5) 
(Cung: Pange, lingua ) 


f. Nay con đến đây cầu cùng Cha đây, xin Cha 
thương con còn thể nay, hằng ban xuống muôn 
ơn lành đêm ngày, cho đáng nên `*chiên hiền qui 
nhất đàn, được Cha thương hằng săn sóc lắm thay, 
yêu quí con quá chẳng từ nan. 

3, Cha nuôi các eon bằng mình Cha đây, Cha thương 
con ban mình xuống nuôi, nào con cảm on sao 


được nên bền, xin Chúa ban ơn nhiều xuống lói 
đời, được on riêng làm tôi tả Chúa nên, con cám 
ơn Chúa chẳng bê ngoi. 

3. Con nay cám on hằng ngày không quên, Cha 


thương ban ơn nhiều lắm thay, dù con mến Cha 

chưa được nguyên. tuyên, Cha cứ thương ban 

Minh Thánh xuống Tầy, hằng nuôi con này nơi thể 

giới liên, không tiếc chỉ lúc ở đời nay. 

> 4. Cha thươag các con hằng ngày liên liên, Cha 
không quên con còn thể gian, hằng thương giúp 
con nên lành nên hiền, Cha giåt con chiên mình 
đến chỉnh đoàn, hằng nuôi chiên mình nên béo tốt 
liên, Cha giả! đi chốn 6: binh an. | 

ð. Xin Cha giúp con hằng được theo Cha, con 
theo Cha, không còn tiếc chỉ, hằng xin giúp con 


Ce CAE 


nay đừng sa đà, vui thè gian sau được phúc đức 


gì, đời nay con hằng tin kính mến Cha, sau chäe | 


lên chốn những e ly: 


36. Kính Thánh Thé (6). 
(ung: Adoro Te devoté) 


. Ngày hôm nay con kêu xin Cha, dû thương con 
hèn này, bằng ban on cho eon liên, ở dương gian. 
ngày rầy, được hàng yêu mến rất đầy, nhất tâm 


ở trung thành, đương lúc ở dương gian đây, qu) êt 
hang theo đường lành. 

2. Hằng nuôi con nơi đương gian, đủ no cho hằng 
ngày, được Cha yêu thương eon liên, chẳng lo sa 
vực lầy, vì được ăn bánh thánh thần, Chúa ban 
ở đương trần, nèn đấu chi cha con, sau chắc cùng 
nhau hợp quần. 

. Nào ai dương gian nay suy nên, đủ ơn ban giồi 
giảo, vì ơn cha thương eon đây, chẳng ai suy được 
nào, loài ngưởi không có sức gi, trí khôn chẳng 
suy cùng, cho thấu đủ ơn cha ban SS, nhiều 
muôn ngàn trùng, 

. Rầy con suy ơn cha thương đây, t0 ra yêu loài 
người, läm cho nên con riêng Cha, đề sau vui 
đời đời. Häng ngày Cha đến viếng rầy, giúp con. 


| 
- 


| 
= -= gn E EE, 
+ 
Ki 


L i " J 
| , 
ef 
P _- e weg 
Se —- z Š = = hb A Las e = e 2 - P Sn 
l ( 
A 


| _- 


d 
de: 
f ke 


AT 1: 


— 45 — 


đề nên lành, khi sống ở dương gian dây tháng 
được quản thù ban. 

D Hồi sau Cha thương dem con lên, ở thiên cung đời 
đời, được cao rao ba ngôi liên, chẳng xa không hê 
= rời, đời đời ca bát chúc mừng, mến yêu thoa vô 
= cùng, vui sướng ở trên thiên cung, hát mừng vui 
ngbin trùng. 


37. Kính Thánh Thé (7). 
(ung: Sacris Solemnis) 


| 1. Ngày nay con suy ơn Cha, xuống trần gian phó 
F cả mình, đền thay vì kỏ gian tà, đề dâng mình 


$ nên hy sinh. Rầy ta đến cùng Cha mình, kêu xin 
P đoái thương làm thinh, eầu xin cho kê đau khô 


khỏi kinh. 
| 2. Rầy suy æn Cha thương đây, phó mình nuôi lúc 
HỆ ở đời, làm nên thật của nuôi rầy, tó ra lòng 


à thương không ngơi, được yêu mến nhiêu không 
| rời, xin Cha đến thăm đừng ngơi, lòng con yèn 
E ôn, Cha nghỉ thánh thơi. , 
E 3. Cầu xin kêu van Cha thương, xuống đây on 
E thánh đủ cho, rầy con hằng ở can trưởng, khô dau 
F dù lâu không lo, sâu vui thế trần khôn dò, xin 


RE 2 2 at 


lành, xin thương xem các con đây, đang khóc lóc 
van, xin Chúa đoái thương, cứu vớt con chôn khê "| 
đây ; xuống cho các ơn hằng ngày 


Gha xuống on nhiêu cho, hằng ban on đủ đau | 3 
khô chẳng lo. { 
1. Lòng Cha yêu thương con đây, quá chùr ng khôn | _ 
ngắm dû đầy, hằng ban đầy đủ on rầy, tô ra lòng cl 1 
thương con đây, nào ai mến được no đầy, con f` 
vun Chúa thương bù cho, nhiều ơn hon bề khôn | | 
thé tra nay. di 
5 Rồi sau Cha đem con lên, dën cùng muôn thánh f. 
ở trời, l quê thật của tôi hiền, thoả vui mừng f ` 
không khi ngơi, được vui sướng nhiều muôn đời, M} 
đây ca hát không hề ngơi, mừng vui khôn kê, | 
vui về thành. thơi, F 
38. Kính Lái tim Chúa. (1) ai 
(Điệu: Cœur sacré de Jésus.) | 
1: Ôi nhân gian mến sao cùng, thật chẳng có thề suy { 
nên rầy, muôn muôn on Chúa ban cho, nay Chúa | 
doät thương con cái lắm thay ! xuống thể gian phó | 
ca mình, Chúa thương thể gian chừng nào ! "4 
3. Nay con xin trái tìm Người, rây dû đồ đủ muôn on f b 


3. Xin Cha thuong các con này. rầy phải khô sở nơi 
đương ' trần, kêu van xin trái tim Cha, thăm viếng 

- eáo con, ban sức xuống cho, đến vuối con Chúa thoả 

"lông. Chúa yêu các con dường nào ! 

4. Bao nhiêu ơn trái Gm này, hằng mở dô ca cho con 
rầy, không au suy biết cho nên, Cha rất mên 
thương yêu quí chúng con, quá trí khôn xét chẳng 

cùng, Chúa con quí con chừng nào Ì 

5. Con bao lâu, sống trên đời, bằng phải yên ủi Cha 
đêm ngày, con kbông quèn báo ơn Cha, con sốt 
sang liên, yêu mến trải tim, quyết chi con lót cả 
đời, mến yêu trải tim càng nhiều. 

6. Sau con lên nước trên lời, được thưởng phi thoả 
muôn muôn đòi, con không lo mât ơn Cha, được 
kính mến liên không có lúc ngơi, hát chúc Cha 

© rất phí tình mên yêu lái tìm đời đời. 


39. Kính Lái tim Chúa (2) 


(Điệp : Cœur de Jésus notre chef — prière 
| des Scouts) 


- Điệp khúe.—~ Con dën cầu xin Chúa ban ơn giúp con 
|. hằng ngày. Kêu khấn cầu xin — Trải tim Cha 
thương xót con. 


— 4 — 


1. Chúa thương xót con còn ở dương thể gian nan 
liên. 
_ Chúa ban xuống on nhiều thê liên, khó suy nên, 
2. Trái tim Chúa thương hằng mở ra sáng soi con 
đầy. | 
Nuống ơn giúp liên hằng tô ra qui yêu thay ! 
2. Lúc đương thế gian hằng phải lo lắng không 
kh) thôi. | | 
Lam khi mất on dùng chẳng nên, khốn thân tôi. 
. Chúng eon nhớ on đừng ở vô ý quên ơn Cha. 
Khấn xin Trái um hằng đồ ơn xuống cho ta. 
5. Kbôn thân chúng con eòn phải giao chiên gian 
nan liên. | 
Muốn nên giống Cha càng phái giao chiến cho nên, 
6, Trái tim Chúa ta hằng tọ ra dấu yêu thương ta. 
Nếu ta mến Cha hằng ñi an Trái tim Cha. 
7. Lúc con sống đây cần phải xin Trái um Cha 
(hương. 
Den khi hêt hơi được thoa vui, chốn thiên hương, 


40, Kính Lái tím 43) 


(Điệu : Xuản phong, long hỗ, Huè) 


I. Ain ta vào, ta đồng thanh, xiu trái tiw, Cha hång 
thương, lòng Chúa nhân từ vô cùng, hàng yêu 


Lë ` 


hằng thương mọi người liên Chúa hàng đoái thương 
ban cho nhiều ơn, xin häng thương, giúp con đây, 
ban các ơn, xuống đầy nay đáng nên con riêng, 
xuống đầy ơn, nhiều vô số nay. 


. Trần gian rầy, ta đồng tàm, yêu mấn Cha, ta cầu 


xin, cùng Trải tim dừng khi roi, cầu xin cùng Cha 
ngày ngày liên khấn cầu chớ khi nên quên câu xin, 
kêu cùng Cha, đoái thương con, đương thê nay, 
xuống nhiều ơn giúp con không ngơi, sống vì Cha, 
được nên thánh nay. 


3. Rầy ta cầu, xin Mẹ ta, kêu Chúa thương, ban đầy 
ơn, được chóng nên người con hiên, lập thu đây 


công hàng ngày liên đáng được Chúa thương mau 
nên hiền lương, ban đầy ơn, giúp con đây, sung 
sướng thay, Đức Bà xin Chúa thương con nay, Chúa 
hằng nghe, được yêu quí thay ! 


A Hồi sau này, ta được lên, trên nước Cha, vui cùng 


Cha được sống muôn đòi vô cùng, mừng vüi cùng 
Cha đời đời liên hát mừng Trái tim Cha nhàn từ 
liêu, vui cùng Cha, chôn thiên cung, sung suống 
liên, đến cùng Cha mên Cha không ngơi, hát mừng 
Cha, mừng vui lắm thay. 


RSS — 


D ANUS 


31. Lê Đức Bà lên giời, quan thày 
Đông-dương (Điệu: Cô bản Huế ) . 


Ta rầy dem trí khôn lên thiên đường suy oa Chúa 
ban vô vàn cho Đức Bà, rât nhiều suy không hề thấu, 
chức quyên Ngài nay, nhản gian trí suy không ra, 
Chúa ban hồng ân cai trần nhân cùng thiên cung, Thiên 
Chúa ban quyền ngày nay làm Nữ-vương. Con cái đây 
cầu xin Mẹ, kêu van Chúa, chúng con kêu xin Mẹ, giúp 
con đây, ngày nay còn đang nơi thế gian trong chốn 
gian nan đây kêu khân xin Mẹ thương giúp, chúng 
con cầu xin ơn Me thương cầu cho luôn. Đoái thương 
đoàn con còn đương nơi thế gian đây, kêu xin Chúa 
ban ơn nhiều cho chúng eon nên thánh lành, lập công 
đầy hơn xưa; nay chúng con vui mừng kêu khấn xin 
Mẹ thương Đông dương, hằng cầu cho. (Cầu cho miền 
Dong dương, chóng được nên con hiền ca chúc khen 
Chúa trên thiên đường.) «Vui mừng khôn xiết, sung 
sưởng trên thiên đường rất nhiều suy không hề thấu 
được sung sướng muôn đời đầy no» (Câu cho... thiên 
đường.) Vui mừng khôn xiết ta dua nhau mến ba 
Ngôi, ta châu ba Ngôi mừng vui cùng Mẹ ta. Ca hát vui 
mừng, sung sướng muôn trùng cảm ơn Mẹ thương giúp 
con, xuống muôn ơa lúc đương dương trần. 

« Vui mừng.... đầy no» (cầu cho... thiên đường. ) 


— e ENEE 


x -: ef "`- PON LP" de - 


ER E geg, Se S VỀ 


, e 
— ml md 


3 
A 
À 


H `. 


»% A2 Hat kính Đức Bà theo nghĩa kinh 
‹ Kính mừng » (2) 


(Điệu: Cantique des Colons à Notre Dame) 
(Hát rung và chậm) 


4. Nay ta bát kính mừng Maria, từ đời lời quo qui ma 
làm hư tà, muôn dân xin Ghúa nhớ nhời nguyên 
xưa, vi rầy cảng khô, trần gian đầy u ám, Chüa 
thương không thê đề lầu, gian nan cơ khô ai kê 
vừa, vi thë Chúa thương yên ủi tô ra, truyền cho 
kể đưa tin ủi an cả dân phàm. 

3. Xưa thiên sứ đến mừng Maria, này nhòi truyền 
nhử bảo cho bà hay rằng : nhân danh Thiên Chúa 
đến mừng bà nay, rầy bà đầy đủ, dàn dư đầy ân 
phúc, Chúa ngôi hai phải ở đây nơi dương gian, 
dé mang khô nhục, đền cứu thế gian đang phải 
khô thay ! Đầy dư đủ công ân đề vua cả khôi phục. 

9. Nay ta đến khấn cầu Maria, nhờ bà cầu khần ở 
nơi tòa Con bà, nhân danh on Chúa cứu loài 
0gười ta, bà bằng cầu khần cùng Con bà trên đó, 
đoái thương xem ke ở đây, kêu van xin đồ on đủ 
cho, cầu khấn Chüa thương đang khô sở thân, cầu 
cho cå khi làm tử khi ở nơi trần. 

4. Đây con cái đến cầu cùng bà nay, vì rầy còn phải 
o lưu đầy nei phàm, than văn kêu khẩn Đức Bà 

4 


~ ges 
eer mg Zeg rene Rene geg ER trame EU - 
bh ae 


m aM Karler —=— 


= BÉIS 


cầu thay, ngây Tây còn ở trần gian đầy hôi hám. 
Thế gian nơi khồ sở thay, trăm muôn cơ khô ai 
khỏi đâu, vì thế chúng con năng phải khần tàu, 
ray ta phải kêu than thở liên chẳng khi nhàm. 

2. Nhân dän thế giới còn mờ mit thay, nhiều người 
còn chỉ mai mê tìm chơi bòi, không xem sao đến 
Chúa minh ngày nay, đền thò liều bổ rầy không 
h Jui tới, thế nên năng phải khô thay, ra mê tha 

| dé cho thoả nay, tìm sướng xác chi cho phải khô... 

cay, cầu cho kẻ mê man khô thay ở trên đời. 

; '6. Ta kêu khẩn Đức Bà häng ngày liên, nào ngày nào 4 

| chẳng phải ba thù xông vào, đua nhau ra sức f 

| chiến cùng mình liên, nhờ Bà cầu khần dường... 

H nương nhờ trong áo, xót thương con chẳng kề sao, 3 

? con vô nhân kề như thảo hiền, bà cứu giúp liên ! 

ir nay chẳng bỏ quên, dù con bô lâu không khân xin... 

chẳng kêu cầu. | A 


` ' 48. Kính Đức Bà La-vang (3) | 
í | (Điệu : In Mariæ laudem) 1 
d (Bược hát nơi khác nhưng phải đồi mấu chữ). | | 


/ 1. Rầy ta năng đến vào chầu bát khong khen Be 
h bà Mà xin ơn giúp cầu bầu Ctúa cho ta tnướse tòa. 


Điệp-khúc.— Chào kính hát ca, khen bà Maria, 
Cung kính, hát ea, tới La Vang khấn bà. 
(Nếu hát nơi khác thì rằng: ) 
Chào kính, hát ca, khen bà Maria 
Cung kính hát ca, cbúc khong khen Đức Bà. 


2. Nào ai nơi thể trần này chắc chân đi tới cùng, mà 
không on Chúa hằng ngày giúp đưa đi đến cùng. 
| ở. Vita đang sống ngày rây lắm mưu co qui bầy, 
` Hằng giăng ra khắp tràn đầy tử tung nơi thế này. 
4. Rầy ta năng đến nguyện cầu khấn xin nơi Đức Bà, 
thi ta nên chäc người cầu giúp cho ta trước tòa. 
3 5. Vị ơn thương cứu cầu bầu giúp ta hơi Chúa Trời, 
thì ta nên đáng đặng giầu phước công thiêng trót 
đòi. 
4 6. Mà sau khi tới giờ mình hết hơi nhu thế thường, 
thì ta lên chốn lầu đài Chúa ta trên phướe đường. 
MH CEE SE 


kb Käpten 


SEET SA E 


gë 
Lu 


ee 44. Kính Đức Bà La-vang (4) 


(Điệu : Omnis experlem) 


PS TER OG Be ` 


Hát nơi khác cüng được nhưng phải dôi tiếng : 
Hang đây hay: nơi đây thay tiếng : La-vang. 


GË dabei 


4. Con vào khần van bà, bà dù thương em giúp con, 


eege p Deeg UD D TT RER ne Bees ———>--=-- 


Deg 


BE Ee 


vào cầu xin Đức Bà, đoái thương con chốn ehon 
von, läm mưu co’ qui ma, giúp đề con đừng thua 
nay, xin Bà cứu con nay. 

. Con cực khô trăm đường, vì ở nơi khóc lóc nay, 
hằng cầu xin vững vàng, đến La-vang khấn xin 
ơn, núi La-vang vẻ vang, Chúa đồ muôn vàn on 
nay, xin Bà giúp con đầy. | 

. Vui mừng kê vô lường, Bà ở đây cửu giúp con, Bà 
hàng thương khác thường, xuống muôn on giúp 
cho con, Chúa khoan đong dủ thương, Chúa cả 
nghe Bà kêu van, ơn giàn xuống vô vàn. 

. Con này đến kêu cầu, Bà do thương giúp sức cho, 
đời này năng khấn cầu, đến La-vang khấn xin 
on, Chúa thương nghe kể tàu, xuống đủ ơn cần 
cho liên, xin Bà giúp con liên. 

5. Sau mừng thoả khôn lường, được vẻ vang vuối 
Chúa tôi, dot đời vui khác thường, hát khong 
khen Chúa ba ngôi, Chúa yêu thương đủ phương, 
đến ở trên nhà thiên cung, vui mừng sướng vô 
chung. 


nanna 
.~ 


—x=——-- gìn 


tE- eao Le het. 


D —— e — —~ ep 
= >- ge? 


IEI WER 


Kn. A aa Kaesch TS... a 
d - 


Te D a bt: ER + 


~Ă*.- ŒG. qk  — 
ï = 
É 


= Xã pe. e, BALE VEN 


F. 


m 4 


PC TIÊN 


H4 45. Đức Bà là Bång ta yêu mến, 
xin người câu cho ta. (5) 


Hát 10 kinh mừng. Đức Bà ta yêu mến nay, mến 
phí quá chừng, Bà nên đáng được mến nay, xưa ở 


"trần đây, không hê ca than, yêu Chúa hằng giây, 


không ngày no chán, Chúa xử vuối Bà, càng yêu 
dấu càng thiết tha. 


Điệp khúc. — Chúng con đến xin Bà thương giúp; 


2, 


xin đoái thương cầu xin Chúa, cho chúng con đương 
thế nay, nơi chứa chan đầy cay đắng, than khóc 
kêu van Bà thương, Bà kêu cầu Chúa, đoái thương 
đoàn con. Chúng con đến xin Bà thương giúp, xin 
doëi thương cầu xin Chúa, cho chúng con đương 
thể nay, nơi chứa chan đầy cay đẳng, than khéc 
kêu van Bà thương, đoát thương đoàn con. 


Lúc © thế trần, Đức bà năng xin Chúa thương, 
khẩn chẳng có ngần, cầu xin Chúa bàng đoái thương 
T , Bea e l ` A F ` mt ` 

cho ca trân gian, theo dàng công chính, đi lối binh 
an, theo Bà nên thánh, đến ở vuối Bà, được vui 
sướng cùng Chúa ta. | 

Lúc ở thánh đường, hát mừng khong khen Nữ 
Vương, Chúa thưởag quá thường, đầy vui suớng 


KZ 


GE ee SS SNE SE 


ZE wee EE CW e EEN SEE T mà « 


$ 
| 
E 
` 
d 


"e 
a e 2 


- | - ' sự RSA E 
ist réal 


e Ëer UE ET AN R 


= 


LP EX == 
bin ah. sh à = 


dE e 


FORT FAT 


T 4= 1 
ER Bí 
R DT P DH 
Géi kan —=-: 
= 


Gg = 
——= e — 
we Re. eme a — + 5 Ka , 
n'Et-- th a e 


ër Be 


đầy mến thương, vui vẻ trưởng sinh, không hề khi 
hết, ca hát đồng thinh, muôn đòi muôn kiếp, sống 
thoả thích tình, đầy vui sướng đầy phúc vinh. 


4 46. Đức Bà như sao mai sáng vậy (6) 


(Điệu: Astre béni du marin. ) 


Điệp khüe.— Này con cái nay đến kêu khẩn, sao 


biên kia hay soi sáng cho đây rầy đang khi đi biên 
khơi nước chầy muốn mau vào cửa dee thoát ~ 
thân. | 


1. Ta cầu xin nay đề thoát täu, phải câu khẩn liên 
cho khỏi âu lo đồng tâm kêu Bà thương soi sáng 
cho khỏi sa vào nơi vựe rất sâu, 

- Nay còn thơ đang buôi ít tuôi, ở đời phải lo xa ken 
ra hư đởi xuân xanh ngày nay ra rất hư chi ưa 
tìm vui dëi thế thôi. 

Xin Bà thương xem kế khốn khô. chỉ tìm của hay 
tan ở dương gian, tìm vui chơi ngày dom nơi thể 
gian phải xin Bà soi lòng trí cho. 

. Xin bà thương kêu khần Chúa cả, đề người dú 
thương ban đủ ơn riêng được nên con hiền lương 
nên lính thiêng phi công Bà kêu eầu giúp ta. 


e 
E 
d 
$ 
R 
Le 
P 
d 
E 


LÉI GN D e Cu 


RE dt taggen 


Wf VA H à 
s 1 


LES + E 


5. Nay cầu xin sau khỏi tất trôi, đề được ở quê hương 
thành thoi liên được huân hoan dây đủ sung 
sướng liên hưởng muôn dòi vui mừng tôt tươi. 


a 47, Xin Đức Bà cầu cho ta (2) 
(Điệu : Lwu-thüy Huế) 


Con đến cầu xin, mẹ giúp con, mẹ kêu van Chúa cho 
con đề người thương, mẹ giúp con, mẹ ban ơn giúp eon 
được mến yêu người, thực tất tàm, làm tôi băng hái 
liên đêm ngày, đượ'e nên thực tôi chúa, cho đáng nên 
con riêng, được nên đáng cho người quí yêu, khác chỉ 
như con riêng, yêu mến cha mình không rời; con đến 
xin Đức Bà kêu van, xin người thương xem riêng 
con này, con vui mừng, mẹ thương mình lắm rầy, 
cám 0n sao xiết Chúa thương nhiều vô lường, nay 
Ghúa thương nhiều, ban phát muôn ơn lành cho đầy, 
vui mừng thay, con cám œn người sao vừa, chúc khen 
mẹ biết bao, vui mừng khôn xiết, đời nay con cám 
œn thé nào nên, được xứng on, ngày nay con đến xin 
mẹ, cầu xin kêu van Chúa, xin Chúa thương con 
đương thể gian nơi khách đầy. | 


CAT — 


= ——= a=: Sas TE: ets : Ce Ge STE RR ¬ ege Ser ee Kg EE Ter npr — 
taya wre mei — 
bé TH a modos. tổ ss" EE 


= = = - a 

e SG. — E mn + + 

Ze SÉ gemet zë M n E 
b Se d 


| — 

| 

o 48. Dâng mình cho Bire Bà (8) 4 
(Điều: Bình bán Hat) | 
Vui mừng thay, chúng con, nay đến xin dàng mình | 


nên con Đức Bà ; ngày nay xin thương đền con đương < 
nơi trần chốn lưu đầy ewe thay, đáng được nên cải f 
riêng, nay con đến cùng mẹ khoan thay, xin đoái 4 
thương con mon kêu cầu vin Chúa nhân lành, xuống ơn | 
phiều cho con, chóng nên người thánh lành hơn xưa, | 
được Chúa thương ban ơn dây, cho con không thua khi 1 
qui ma cám giỗ con sa vực lầy, xin mẹ thương con dày 


Keis SR 
s + e = wg 


Da Zë Fre mn CV, 


i xin echó từ con hèn nay, xin cứ thương xót rầy. giúp | 
con mon nảy liên, kêu van xin Chúa thương, hăng _ | 
8 ban on giúp liên, cho chóng được nên đáng con hiền 
i trung thành, khi con nơi thế trần nay, nên giống y nhu M} 


Con bà, như Chúa con khi ra dòi xưa, được Chúa thuong | 
ban đủ đầy ơn, lúc con còn đương nơi thế gian đây,rồi M 
sau được Chúa cho con về thiên cung, vui sướng muôn 
năm không hề ngơi, con hằng kính mến, con được lên 
f ea hát cùng chúc khen bà Chúa riêng con, trăm muôn 
b đởi vui sướng không khi xa mặt bà, con được lên 
i ca hát mừng khen Chúa trên thiên đường, chúc mừng 
Ba Ngôi, hát mừng không có khi thôi. 


= anan f 


TRS — 


Eye y: > ra š 


E cớ — 


e "SE ER z % i 
|. E TRR At E Y *® 
j+ 4 


"e SCHER E 4G 


5% 49. Cầu xin lúc toan từ giã Đức Mẹ (9) 
(Điệu: En vous quittant cant —j. p. 166.) 


Điệp khúc. — Gần khi xa cách, con phải kêu van hơn, 
xin giúp con đêm ngày, đừng bỏ quên con, 
y con kêu khẩn, xin đoái thương con hơn, 
ở đâu khi nào, đừng có quên con. 


1. Cầu xin kêu khấn, xin ban ơn giúp đêm ngày, 
- Hãng thương con cải lúc đi khỏi đây chưa về, 
Gầu xin Mẹ thươag ban đủ ơn giúp con rầy, 
được khỏi sa cơ nhiều khi ma qui bầy đủ mưu kê. 
2. Này con yêu dấu, dù đâu đầu cứ kêu cầu, 
Đừng nên lơ biểng, chắc ban du ơn khôn lường, 
hằng kêu cầu luôn không bó nên đáng An mầu, 
Hằng đồ công ơa nhiều cho con 
phí mừng thoả vui sướng. 
3. Dù khi xa cách, đừng nghe mưu dôi xui mình, 
đừng theo ma qui, dối eon ken đi sai đàng, 
Vào trong đàng chông gai, keo sa xuống ngục hình, 
rôi khô thân không còn trông 
khi khối hinh khô cay đắng. 
4. Hầy toan đi khỏi, nơi con quen đến kêu cầu, 
cầu xin kêu khấn, đoái thương đồ muôn ơn lành, 
làm: cho lòng con vui thoả không chút âu sầu, 


t 


D E 


Mừng bot trông mong được nên con 
thảo hiền đề nên thánh. 

\ầy con non yếu, thật nay không sức tư phù, 
Mẹ không yên ủi, chắc con phải thua hung thần, 
Cầu xin Me ban ơn, đề con thắng ba thù, 

Rồi thuở sau con về quê 
Vui về vào nghỉ nơi thánh. 


mn e 


d, 50. Đức Bà là gương mâu cho 
| thiếu niên (10) 
(Điệu : Petite Vierge de quinze ans ) 


bà khi niên thiếu sáng soi trần thể, là gương 
thanh soi sáng trăm muôn bề, bà nên gương cho 
kê niên thiếu soi, đầy phúc đức sốt mến Cha nhân 
lành, bà chäm lo sao ăn ở nên thánh, trung thảo 
ngay lành gương tô sáng soi. 


. Này đây con cái đến kêu cầu khấn, bà thương con 


vin Chúa ban ơn eần, hằng kêu van than thổ xin 
Chúa trên, Bà đến khấn Chúa đoái thương con 
mình được theo gương vâng on ở trung chính, 
` kêu khần xin bà che chở giúp Hiên. 

. Bà thương kêu khẩn Chúa ban đây phúc, bà nàng 
niu con giúp con tuân phục. nào xưa nay ai ở nơi 
thế gian, đượ"e hết sức mến Chúa Ba Ngôi bằng, 


` | n 
` H "e + i 
DEE a 2 — 


—== 
e 


Ka 
ti 


ea OUEST 


——— 
ke = 


we ut 


Ter mm 


e: 


suết?› 
a z | 


PORN, DE er, = 4 KS 
LỚP: +. RES 


~=—== = 


Re ~ =r sa 


4 
A ee had d E A ` 
co. SÉ vã Ce PEN mg “v SC ee RE ca đa xế) e 
_— —=———— " 


bà nên gương soi cho tuôi thanh träng, nay phải 
f theo bà sau khỏi khóc than. _ 
4. Ngày nay con cải đến xin bà giúp, dëi nay gian : 
| nan khác chi mưa lụt, hằng kêu van than thở xin ` | 
giúp cho, đừng chối lúc khốn khó gian nan đầy, 
i hăng thương ban ơn yên ủi con đấy, sau ở trên trời 

vui vẻ lắm thay. | 


Ệ ` 51. Anh (chi) khuyên em. 
(Điệu : Đỏ dwa Lào) 


4. Xin Chúa ban ơn nhiều soi sáng, em chóng nên 
người, Rầy đương trần thể, còn năm tháng, em 
muốn nên khôn, nay chớ nên lười, rồi sau này 
khốn, chớ" rằng chưa lớn, eứ lười chơi biếng, sau 
khó ra người, làm hư đời. 

2. Xin Chúa cho em một tia sáng, em bót chơi bòi, 
học cho eần cán, làm ra dáng, ăn nói tỉnh vi, sau 
chắc nên người, đừng tiêu tiền phí, quấy quà 
xin bánh, khóe rầy la đánh, tâm tính hoang 
toàng, rôi Pa đàng. 

à Nay lúc em đang con niên thiếu, tâm tính nbu mi, 
dù em hèn trí, hằng lưu ý, em chớ nên kiêu, trung 

_ hiếu cho nhiều, ngày đêm đừng thiếu, kính mẹ 


Kat Acht, gl ege agebett, e eg E, E E, E db 


PONS 


tươm tất, giúp việc gia thất, yêu mến vâng lời, 
"ôi nên người. 


A kén khẩn xin ơn cùng Thiên Chúa, trong lúc đương 


thì, ngày đêm eầu khấn, Bà xin Chúa, ban xuống 
muôn on, em chó lo gì, ngày sau đầy phúc, tớ 
về quê phước, hát mừng khen Chủa, trên nước 
thiên đường, mừng vô lưởng. 


S2. Cha mẹ răn con cái, 


Điệp khúc. — lầy con bam mê thích xem tuồng trỏ 


chơi, cho vui xáe thịt này vô ich, mà không muốn 
coi sao, noi mình sau tới; rầy khuyên chăm lo đến 
linh hồn mình thôi, cho sau đáng đời đòi vui thích, 
cầu xin Chúa thi ân đừng ngoi. 


. Đây Jon khuyên răn hằng nàng nhớ, hằng ghi lòng 


cho nhớ, lúc lớn như khi thơ, chớ nên quên mån 
ngo. 


. Con đừng com đen rôi sau khốn, vàng kho bỏ ra 


trấn, khốn đốn cho thần con, hết quay ra đồ côn. 


3. Con đừng mè con bài tôm lắc, rồi thua nhiều ra 


gắt, phá phách hơn quân giặc, khốn thân cho 
người lắc. 


. Con đừng ma men làm om Xóm, rôi ra người ghê 


"` Zi 


Ge — 


gớm, quát tháo say dém hôm, đánh la kêu ầm om. 

9, Lon đừng mê chơi bòi trai gái, làm cho mình tê 
tái, mât sức ra u vai, quyết thôi nay đừng mai. 

D Con đừng đi coi tuông chi xấu, đừng xem hình do 
xấu, gắng sức kêu xin lâu, Chúa thương nghe lời tâu. 

7. Con hằng lo an làm cho khá, đừng nên lười chi 
quá, bắt chước gương ông cha, chớ theo gương 
người ta. 

8. Ghăm ho: cho thông lời kinh thánh, tập nên lành 
nên thánh, gắng sức theo liên canh, chắc sau nên 
sạch thanh. 

9. Chuyên cần cho ra SE công chính, người ta 
càng cung kính, Chúa xuống muôn ơn linh, đáng 
cho quần nghịch kinh. 

10. Sau này nên thiên đường vui sướng, mừng vui 
cùng quan tướng, đến vuôi Cha yêu thương, dáng 
nên con hiền lương. 


58. Rü nhau đi học giáo lý (kinh bồn). 
(Điệu: ÄfÍalbrough s’en va.) 


1. Nào ta, đua nhau, bọc bồn kinh, đề ta được biết 
thông minh vi Thiên Chúa rầy, nào ta, đua nhau, học 
bon kinh; chúng ta, vào đây, thi nào. Ba | Ngôi, hãng 
kinh, mên liên, Ba Ngôi, häng kính, mến liên. 


E" Ze 


2. Cầu xin, Ba Ngòi, hằng rủ thương, đồ ơn nhiều 
xuống cho ta được tin kính rầy, đời nay, ta xin, 
được đủ ơn, Chúa ban, thần lương, đêm ngày, cho 
ta, được đáng, phúc sau, cho ta, được đảng, phúc 
sau. 

3, Đời sau, ta đây, được thưởng công, ở thiên đường 
sướng vui liên cùng Thiên Chúa đầy, đời sau, ta 
đầy, được thưởng công, Chúa ban, mừng vui, 
khôn lường. Ta sau, được phúc, lắm thay, ta sau, 
được phúc, lắm thay ! 


54. Ro nhau tập thé thao (1) 
(Điệu : Maibrough sen va.) 


1. Nào ta, thi nhau, tập thé thao, dé cho mình chóng 
ra to cùng cao lớn nào, nào ta, thi nhau, tập thề 
thao, chúng ta, vào đây, thi nào, mau lên, gần đến, 
lúc thi, mau lên, gần đến, lúc thi. 

2. Nào ta, đi mau, tập thê thao, kéo sau gầy yếu 
không nên người to lớn được, nào ta, đi mau, tập 
thê ao, chóng lên, tập di, cho thuộc, mau lên, 

_ hang nhớ, chớ quên ; mau lèn, hằng nhớ, chớ quên, 

9. Vào đây, cho mau, tập thê thao, phi công minh 


ke GE e e aa 


r k ` Ca pe e 
DCH Kei. SI we ët se wg “., 
= ‘A Lai À 


D SPP RENE 


RL TT le E UE TER E 
= a } ` 


AC Sa sẽ... 


D ee RAC cv Phá TEE 


Ei 
‡ 
f 


RNI E 


đến đây lầu tạp cho biết rầy, vào đây, cho mau, 
tập thé thao, chắc sau, rồi ta, nên thày, mai sau, 
được sức, lắm thay, mai sau, được sức, lắm thay ! 


TERRE 


55. Khuyên tập thé thao (2) 
(Điệu : Gentil coquelicot.) 


1. Có muốn cho mình mau chóng lớn lên, có muốn 
H F Jā 1 D e D AF 
-cho mình mau chóng lớn lên, rày ta phai thích đền 
thê thao luôn. 


Điệp khúc. — Ta cùng nhau tất lực học tập rầy ta 

cùng nhau tất lực hoc tập. 

2. Muốn Chúa trên đầu thêm sức sống lâu (2 lần.) 
nầy ta phải quyết thích thê thao lầu. 

3 Thế giới bày giờ đang lúc chiên tranh (2 län.) vì 
đầu phải đấu chiến khô thân anh. 

A. Quyết chí đêm ngày ta thúc bách nhau (2 Lần.) 
tập cho bồ ích sức khôe thêm làu. 

5. Lúc sống tươi cười vui sướng hát ca (2 
sau ở chốn Chúa trả công ta. 

6. Gäng sức bây giò yêu mến Chúa liên (2 
sau thoa thích mên ở cung thiên. 


lần.) rồi 


lần.) đòi 


BE 7 See 


56, Tập thé thao (3) 


(Điệu : De sueur en terre) 


1. Này thầy lập thao, ta năng nhớ bắt chước khi ta 
thao; lúc đi lúc thôi giống thày, đừng nên quên 
ibeo lối đi theo như thày, đừng nên quên theo lõi 
đi theo thay. 

. Nào vào tập đi, ta khua múa uốn nắn không lo 
chỉ : hết tay hết chân hết đầu, rồi ta đi lên trước 
ta lên trên cầu rồi ta đi lên trước ta lên cầu. 

3. Này vào chạy thi, di mau đến lấy nhất không phi 
vi, bước mau bước liên bước liền, rồi đi mau lên 
trước đi mau hơn nhiều rồi đi mau lên trước di 
mau nhiều. 

. Này về phần ta, ta nên chống vuĝi tính hư bê tha, 
hết hơi hêt đêm hêt ngày, hăng kêu van xin Chúa 
ban ơn đêm ngày hằng kêu van xin Chúa ban ơn 
"ây. 

5. Hằng ngày cầu xin, ta không mắc nêt xấu nơi 
dương gian: lúc đi lúc chơi lúc cười, đừng nên 
theo gương xấu lôi thôi trong đời đừng nên thee 
gương xấu lôi thôi đời, | 


dka mai 


0a << 


57. Du lich vãng cảnh thiên-nhiên, 
Điệu : (Jamais l'on n'a vu.) 


1. Maka kia ta đi mau di, dày ta phải trông coi 
xem sao, phải mau chóng đề ta lên cao, được coi 
thứ cho tưởng loài gì? 

2. Này đây này ta nên trông coi, ta đang ở xa trông 
nơi xa, đề xem xuống ở nơi xa ta, được trông té 
cày gì đầy đồi. 

3. Nào mau nào ta đi lên choi, đây ta phải đi mau 
chân liên, đề mau tới ở noi trên kia, rồi ta nghi 
vui mirng cùng cười. 

4, Vườn hoa này cây trông xanh tươi, muôn hoa nở 
trông xem vui chưa ? đỏ xanh trắng chẳng ai không 
tra, mùa hoa nở vui lòng loài người, 

9, Nay cây này ai sinh nên đây? trừ Thiên Chúa 
chẳng ai sinh nên, phải năng nhớ trả công ơn liên, 
ngài sinh đề từ phù mình rầy: 

D Này hoa này hương thơm tho sao”? Ta thông tó 
không ai ban cho, chi Thiên Chúa dů ban thơm cho, 
làm hoa qua xông mùi ngạt ngào. 

7. Rây talàm cha ta vui tuoi, nên con thäo cha 
liên không ngơi, ở ngay chính tô tàm con tôi, rồi 
sau hưởng thiên đường đời đòi. 


A 


8. Nghe chim hót mà cám mën Chúa. 
(Điệu: Le premier jour du Mai.) 


1. Loài người khi ở duong thể, được nghe tiếng chim 
hót hay, chúc mừng Cha cả muôn kế, người ta 
thích nghe lắm thay ! 


Điệp khúe.—Ai mà chẳng ưa (2 län.) Nay được nghe 
vui thoa tai, tiếng hót vui vẻ hay hon dän, Nay 
được nghe vui thoả tai, tiếng hót vui vẻ hơn 
đản. | 


2, Loài người ai chẳng yêu mến, loài chim hót nghe 
thích tai, lúc gần nơi tô chim yến, đường nghe hát 


kinh sớm mai. 

3. Đời này ta chẳng xa cách, vì cha đến thăm viếng 
ta, Chúa hằng xoay zo muôn cách, làm cho chúng 
ta mến cha. 

1. Ngày ngày ta phải năng tới, cầu xin đấng yêu dấu 
ta, xuống đầy no đủ ơn mới, được yêu mến cha 
thiết tha. 

5. Ngày được lên ở quê quán, được nghe thích E 
thế gian, hát mừng không thê no chán, bàn, nghe 
tiếng ca hát ran. 


à \ d n à h E TT 6 e ` A 
e `. í dÉ? Le KR th A y bg 8 > walk a - 
¬. o e ý D See" ' K rbd # gn f E ` ` 
DAS CN PAREIL. S "e Wee NL À Lite m We lý lớn, p än - "`" gegen à ‘ An n = "e mm 
er PT TR Ted - "sA 7, 7 1T” 1”. Tirer Sei gw ` Beet - A SA e re DU PRE. A EE 


e 
| M 
A. 
K 
à 
5 
Wi 
P 
"A 
j = 
D 
k 
t 
Le 
j - 
dl 
d A. 
il we 
= .. 
1 
ụ 
jl 
k 


A Dart eng 2e HEET, BE KÉEN REX ~al r 
| 
LA 


SN ER 


59. Xem cây cối hoa quả mà 
ngượi khen Chúa. 


(Điệu: Chanfons le bambou ). 


1. Ta nhờ cây lầm thay, vì đầu ngưởi ta thích dường 


nay, cày lam nèn công ich chi, giúp công ích khôn 
bì, ta nhờ cây lắm thay, vì đâu người ta yên qui 
đấy, cây cối làm on cho ta nhiều khi nay, cây cối 
làm ơn cho ta nhiều lắm thay. 


8 Sao mà không biết nay, người ta trồng cây cối 


hằng ngảy ; khi người ta trông thấy cây, biết ơn 
Chúa thương đầy, ai làm ra các cây, nào ai làm 
nên muôn giống ấy: Thiên Chúa làm nên cho cây 
này sinh ra, Thiên Chúa làm nên cho cây này giúp 
ta. 


3. Tre người ta vót nan, làm ra bồ dan thúng giân 


sàng, tre làm ra muôn thứ hay, giúp ta lắm khi 
rầy, ta dùng tre khắp noi, loài tre nào ai suy ngắm 
tói, nay Chúa càn khôn ban cây nảy sinh ra, nay 


Chúa cän khôn ban cày này giúp ta. 
4. Hoa nào cày ấy đây, mùi thơm: bằng bay khắp 


trần nay, ai làm hương thom ngát thay? Chúa ban 
chứ ai rầy, dày lông cam quit chanh, vi dâu mùi 
tLơm trong khắp cánh ? Thiên Chúa hằng ban hương 


— GS — 


hoa nay thơm tho. Thiên Chúa bang ban lương 
thơm mầu sac cho. 

5. Ta rầy năng cam khen, vì cha hằng lo lắng cần 
quyên, tư phù cho con cái nay, Chúa coi sóc an 
bài, ta được on Chúa ban, làm sao dùng nên cho 
xứng đáng, xin Chúa hằng thương ban on nhiều 
cho cor, xin Chúa hăng thương ban on nhiều giúp 
con. 

6. Con còn nơi thể gian, hãng lo làm sao mến đầy 
giản, cho đởi sau lên nước Cha, mến Cha xứng con 
bà, vui mừng sung sướng hơn, cùng nhau đồng 
thanh ca hát lón, muôn kiếp ngàn thu không khi | 

rời xa Cha, muôn kiếp ngàn thu không khi rời mến | 


Cha. 


60. Đi nghỉ mát. 11 
(Điệu : Et rintinlin nous partons demain.) | 
Điệp khüe.— Trời ôi cha ôi ! mùa nóng bức tới rồi, 


nóng quá muốn mát, ta thích ở nơi quạt; ta di đâu 
chơi, được sống lầu trên đòi. 


4. Có muốn đi tìm nơi giỏ ra Sầm-sơn chơi, khó chi, 


rồi ta phải ở đó cho luôn đủ đòi ba ngày. H 
9, Ý Chúa trên trời nay muốn cho người dương gian 


Lead k “à à d 


00 V1 


biết nay, quyền oai cao cả thề lắm nay ta phải nên 
Ti Ngài. 

. Có biết đêm ngày mưa nắng ai làm nên đây biết 
eg nào ai thông hiều bởi Chúa gây nên đề 
thương La rầy ? 

4. Phép Chúa vô cùng ban sức ban tài cho dầy, 
khó chỉ? vì sao ta chẳng hiều thấu công ơn đề ta 
tin Ngài. 

5. Lúc sống ta được ơn giúp nên làm tôi con Chúa 
liên, đời sau ta khỏi phải xuống nơi giam lửa thiêu 
muôn đời. 


61. Đi tắm bé. 
(Điệu: Ronde du canard blanc.) 


4. Nào anh em ôi đi vào tăm di, nào anh em ôi di 
vào täm đi, này bề đây này phải vào tắm đi bề 
đây này bề đày này phải đi vào tắm di, rôi ta bơi 
xem anh nào bơi chóng bon, rồi ta bơi xem anh 
nào chóng hơn. 


2. Này anh em ta vui mừng biết bao? này anh em 
ta vui mừng biết bao? rầy ở trên đời phải mừng 
biết bao ở trên doi ở trên dòi phải vui mừng biết 


` # 
P we EE E TT 


Les 


bao, này ta thi bơi xem nào sung sướng chưa, này 
ta thi bet xem nào sướng chưa, 

3. Người thanh niên nay kêu cầu Chúa thương, người 
thanh niên nay kêu cầu Chúa thương, rầy ca đêm 
ngày khần cầu Chúa thương cả đêm ngày cả đêm 
ngày phải kêu cầu Chúa thương, rây ta xin on nên 
lanh nên thánh nay, rầy ta xin on nên lành thánh 
nay. 


62. Mừng được nghỉ học. 


(Điệu: Hardi, gais lurons ) 


Điệp khúe — Hát mừng thật lực hát mừng thật lực 
chắc hồm nay nghỉ chơi, mừng được ơn tha nghỉ 
chơt, Ta trồng tươi hơn cây tưới. 


1. Ta thích thoả vui tươi bon cây ở vườn này, ta 
thấy nổ hoa ra thơm tho dường nào, ta thích thoả 
vui tươi hơn cây ở vườn này, rầy ta phải xin Chúa 
cứu giúp ta đây, có gặp dịp nào khí cheo leo sao, 
cử cầu cùng Ngưởi chớ ra xôn xao, cầu khẩn đồ 
thêm ân cầu xin tin cần đừng bỏ kêu khän. 

3. Xin Chúa đồ ơn cho ta liên khói lười học, đương 

lúc tuồi xuân xanh nên chäm hoc hành, xin Chúa đồ 

ơn cho ta liên khỏi lười học, đừng mê nghỉ chơi 


"erg 1 À 
š | 

| 

| 

| 


e FERRÉ EN RA) V2: À4 SD 


ei, 
reen 


.— 
€ er) 


aies Zeg 


EN 
` ` 


vv NAI WW Ko ` 


E E 


mac thói xâu hư thân, chó đùa nghịch hoài chớ nỗ 
quen thân, tất lực học hành chớ nên ngao ru háng 
gang gọi tu thân làm ăn cư xử điều phải nghe nhủ, 


65. Mừng lễ quan thày cha tuyên úy. 


- Diép khúe.— Mirng quan thày cha, nào chúng ta vào 


. ca chúc, ngày vui mừng nay, ta hát ca mừng cha, 
` e T + ke K , A , ` 
vào mừng cha dé chúc hy, đủ muôn phúc, hôm nay 
đồng tâm cao rao quan thày cha, vào đây vi mến 
rầy đến mirng chúc cha, mừng quan thày cha, ta 
hát ca mừag cung chúc, ngày vui mirng nay, con 

cái dày vui mừng thay! 


4. Chúng con vào ca chúc cầu xin thánh quan thầy 
cha, giúp cha được Chúa thêm công phúc cha 
đang thế nảy, xuống muôn ơn lành cho cha hơn 
người ta, đề sau cha càng ban nhiều cho con cái. 

2. Thánh quan thày cha khấn cầu xin Chúa soi lòng 
cha, xuống cho đầy các o'n riêng giúp cha nên thánh 
nhân, Chúa thương nghe lời xin ban ơn đầy cha. 
Đề theo quan thày như lỏi con kêu khän. 

3. Ghúng con cầu xin Chúa hẳng thương giúp cha 

ngày nay. 

Giống quan thầy lúc xưa ra sức theo chân Chúa liền, 


Đồ cha nay càng vui lòng đem chiên hiến. 
4. Chúng con cầu xin Đức Bà thương giúp on nhiều 
hơn. Xuống ơn lành giúp cha đang lúc gian nan 
thể gian, khấn kêu quan thày xin cho cha đầy ơn. 
Đề sau cha được công đầy trên quê quản. 
5. Ghốn thiên đường muôn kiếp hằng vui sướng 


không hê ngơi. Vuối quan thày hát ea cung chúc ba 
Ngôi Chúa liên. Cảm ơn quan thày thương không 
khi nào ngơi, thoa thuê muôn dòi vui mừng không 


suy toi. 


64. Mừng lễ bạc. lễ vàng các cha. 
(Điệu : Horsey.) 


1. Nay con chiên vào chảo cha chúc mừng, tuốn đến 
hát mừng kính cha ta, häm nhäm năm (năm mươi 
năm) được mùi, thơm ngát lừng, Chúa xuống phúe 
hoa bạch (vàng) nở ra, (hương sắc mùi ngắt thơm 
khó lưởng, nay nửa mùa xuân buôi bóng tà, hoa 
trái còn tốt twoi khác thường, xin Chúa thêm tuôi 
cao cho cha) (hát 2 Tần). 


Điệp khúc. — Ming kinh chúc cha vạn tuế, mirng 


kính chúc cha van tuế, con chiên dày phi tỉnh cå nay- 


Chúa thương ban nhiều œn theo quan thày nen, 


gege gege EE EE 
= : + è \ 5 s d Se 


~ (KI Ss ` d 
TMD NR À LES 


LP — 


Mừng kính chúc cha vạn tuế, mag kinh chúc cha 
vạn tuê, con chiên đây vui mừng lắm thay! 

Ca hát ming chúc cha phi tình, cho thoả tinh 
con thảo hiếu này, ca hát mừng chúc cha phi tinh, 

_ xin Chúa thương đồ ơn thêm nay. 

2. Năm nay cha được nhiều ơn khác thưởng, Ghúa 
qui báu phù giúp cha liên, ban cho cha được 
nhiều ơn tráng cưởng, Ghúa xuống phúc no đầy 
thoả thnê (con cái rầy đến ca chúc mừng, vui vé 

- mừng cha tỏ hết tinh, xin Chúa cảng xuống on quá 

_chirag, cha sống trăm tuôi không u minh) (2 län) 

3. Con kêu van hăng ngày xin Ghủa rây, tưới xuống 
phúc cùng phát thêm lương, bao lâu cha rầy còn 
noi khách đầy. chốn khóc lóc nơi đầy khô thương 
(xin Đức Bà giúp cha khác thưởng, yên ủi nhiều 
che chô tất tỉnh, nên thánh đầy phúc công khó 

~ lưởng, sau đến nơi nghỉ ngoi an ninh ) (2 län) 


65. Chúc mừng tân xuân cha tuyên úy. 


1. Xuân tới nơi thảy điều âu ca, mừng chúe cha vào 

hát ca, nay-chúc cha tuôi được thêm hoa, rầy dën 

dâng đây hoa, ta đến đây đề mừng tuôi cha, ca hái 
x 


= 
CORRE ER ‘ere am A 


FE e RE | I = ER e 
Lengt E KEE e ` "aech T ES "dr “vai si gaer i ep 
4 


| 


LEE, E 


như ở trên thiên toà, ta hát ca tổ tỉnh con cha, 


vào hát ea mừng cha, 


2, Xin Chúa ban đủ đầy công ân, rầy hát ca mừng 
chúc xuât, cung chúc cha tuôi được thêm xuân, 
mừng chúc cha nhật tân, nay chúc cha tổ lòng trả 


ân, xin Ghúa thương đồ ân muôn phần, nơi thế gian 
tổ tỉnh cha thân, được Chúa ban đầy ân. 

3. Đương lúc cha ở đời văn minh, mừng chúc cha đây 
phúc vinh, cung chúc cha tuôi được khang oni, 
đầy phúc công đầy vinh, đa phúc linh qui thần phá: 
kinh, yêu qui cha kề như thân mình, sau đáng lên 
o nhà an ninh, hằng sống lâu nhàn vinh. 


———— 


e —= 


66. Mừng tuôi cha ngày tết, 


| Ngày nay mừng thoả bát ca tươi cười, vi nay ơn 
Chúa thương ban ngày xuân tới, ka hoa đầy nó 
chúc xuân cho đời, ” 
Trung Bäc Nam cờ bay nô pháo ăn chơi. 


Điệp khúe.— Rây con cải thoải vui mừng ca chúc, 
Rù nhau vào chúc xuân cha vui mừng thay! cầu 
xin Chúa ban đầy trăm muôn phúc. Các con chúc 
cha đầy trăm muôn phúc nay. 

2. Ngày nay giả trẻ chúc cha khang cường, mừng 


D n } 8 f - 
- T B Ỹ Â ` ai 
— ` Weg gg * nt 
e 5 e 


€ 


CG äs 
en | 


" 
d ƒ 


vui ca bát khen cha là như tướng, quyền cao được 
bởi Chúa trao khôn lường, nên chúng con mừng, 
cha đề cám ơn thương. 
3. Ngày nay cầu khần Chúa thương vô lường. Đời nay 
xin Chúa ban ơn làm tôi xứng, đời sau được nghỉ 
chốn vui muôn trùng, sung sướng liên cùng cha ô 
chốn thiên cung, 


67. Các hội viên vào mừng tuôi cha tuyên úy. 


( Điệu: Jacques et Lcis — Il étiai une fois.) 


I. Đầu năm xuân tới ta phải đến đây mừng, kinh 


chúc tuôi cha rầy vui mừng lắm, ngày tân xuân tới 
vui về hát ca mừng, khấn Chúa đề cha được sống 
nhiều näm, Chúa đồ ơn đầy. 

Khi ở đương thế nay, thêm sức nhiều đề chán 
chiên Chúa đây. Chúa trả công đầy khì ở nơi thế 
nay, sau được lên ở trên thiên cung đấy. 


E Điệp khúe.— Nay con chiên cha vui mừng dâng hoa, 


nay con chiên cha vui mừng dâng hoa, tô ra vui, 
mừng cha tốt lành, mừng cha tốt lành, xin Chúa 


ban đủ ơn cần, xin Chúa ban đủ ơn cần, cho nhiều 


nay, ta nừng thay, ôi chư viện ta ôi, ta vào đây ca 


— 


2, 


— 76 — 


chúc, tô ve bảo thao con chiên tung hô cha ta đây, 
ta mừng cha, ta mừng cha. 

Câu xin Thiên Chúa ban đủ các ơn cần, giúp sức đề 
cha được nên lành thánh, đầy muôn công phúc khi 
ở chốn dương trần, Chúa giúp đề cha hằng sống 
lành thanh, chống trả ba thù không phải thua chúng 
nay, thu tích đầy đủ công lênh chứa chan, Ghúa trả 
công đầy khi ở thiên cuốc thay, muôn năm đời vu 
vê không khi ca (hän 


Le =mm=— _ —— —— 


68. Các hội đoàn đến mừng tuôi các cha. 
(Điệu: Le soldat de l'ysez — chant pop. Belge.) 
E 


Trong ngày hôm nay xuân tới ta vào chúc cha cả 
đây, vui mừng khôn xiêt, ta đến cả đây dé mừng, 
Trong ngày hôm nay xuân tới ta vào chúc cha cá 
đây; chư viên ta hát kính chúc cha rất vui mừng, 
chư viên ta phải mừag hát chúc tân xuân cha của 
ta, chư viên ta cùng nhau, dâng hoa mừag cung hi 
cha rầy, đề tô thoả lòng, nên đến dâng lời ca mừng. 
cầu khấn xin Chúa thương ban đủ muôn ơn lành 
cho cha ta. 

Nay mừng tân xuân ai nấy vui mừag chúc xuân hi 
hoan, ta våo ca hát cung chúc tô tâm mến rầy. Nay 
mừng tân xuân ai nấy vui mừng chúc xuân hi hoan, 


đua nhau ca bát cất tiếng lên rất vui vậy, đua 
nhau cung hi cùng đến chúc tân xuän cha của ta 
đua nhau cung hi cùng đến chúc tản xuân cha, chư 
viên ta cùng nhau cao rao cùng cung bi cha rây, 
thoa cå phi mừng ca hát vang lừng lên rầy, hằng: 
khấn xin Chúa ban ơn đủ cho cha rầy đương dương 
gian 


69. Mừng co toà thánh Rôma. 
(Điệu : Debout, belle jeunesse.) 


1. Hôm nay ta chào mừng Vua trên các Vua, 
chúc mừng Ngài đương trên đài linh Vuong. 
Hôm nay ta chào mừng Vua trên các Vua, 
Chúa đồ trên Ngài lắm ơn phi thường. 

Ngài được làm Vua muôn người nơi thế này. 
Chúa xuống đủ on đề nên thủy tướng. 

Ngài được đủ ơn thay vì Thiên Chúa nay. 
Chúa cả thông quyền phép riêng phi thường. 


Điệp khúc. — Đày cò tòa thánh Rôma, rây ta tâm: 


đồng cung kính, tưng bừng ca chúc thoả vui mùng, 
hát chúc thoa thuê mừng cha. Đây cò toà thánh 
Hôma, quyền xưa Chúa trao khôn giừng, ray hát ea 
ming, mừng cha thanh liêm công chính, 


2 — 


2. Cha chung muôn vàn đoàn chiên công giáo nay 
Thể trần nào ai suy được cho nên. 
Cha chung muôn vàn đoàn chiên công giáo nay. 
Chúa cho che ngài phó giao chiên hiền. 
Gòn nhiều bầy chiên trên rừng trên núi côn. 
Chúa sắp sửa trao đề nên của hiến. 
Ngài được cử tôn lên toà ngôi giáo tông. 
Chúa cå thông quyền phó giao nguyên tuyên. 


69 bis. Mừng cò toà thánh Rôma. 
(Điệu: Cuëc ca Lào.) 

Ngày nay con cái Đông-Dương phí tỉnh thoả thuê 
kính cỏ Thánh-Cha (2 län.) d 

Hi hoan chúc Cha cå nay, vui mừng cao rao hát ca | 
mừng Cha. Quyền Cha cao hơn quyền Vua}.ở thể gian 
chẳng ai hơn. Rầy ta pnải đến cả đây, vui mừng khong 
khen chúa chiên ta đây. Tuốn đến hát, vui mừng cung 
chúc, ta cùng hát ca đua nhau mừng cha. Chúng con 
nay, huân hoan cao rao reo hât vui mừng sốt sång kính 
mến. Ngày nay con cái Đông-Dương phỉ tình thoả thuê 
kinh cò Thánh-cha. Ngày nay, giáo dân Đông-Dưong, f 
mến cha thiêng liêng, nên chào cò cha. Ta khấu dän p. 
cung kính. + 


PERRET 


MỤC LUC 


rh 


Số bài 
4 Chào cờ nhà nước I- D 
9 A Ek MOSS Sal | AE Ha ÚC 42g 
RC a Y anh... DE  .^.-.-:. 6 
fi 
8 
9 


LAS MER "Re ARE | IPS LME a 
Hát mừng quan Thống Chế Pétain 
. Ming Đức Hoàng Thượng di kinh lý. .-.  Š 
Mừng Đức Nam-phương vare dani đi kinh Mộc 11 
S Mừng cha Tuyên úy. E AR 12 
Vịnh tuôi thanh niên.. . . GE ÁP Mi 
10 Tiếng mời gọi thanh niên sửa Fan RES RES 


à -emw- + Hei da den) 
=> Gë 


dë 
=1 Ei Ot A 


E 
c 


94 Xin Chúa ban on mến Chúa Kon 
99. Cam tạ on Chúa ~ 


ne SUCRES 
DANS Ai E 


( 41 Thánh trẻ Têrêxa khuyên thanh nên . . . 16 
E 42 Thanh niên phải an ô trung hiểu . . . . 17 
“Ấ 15 Thanh niên tự hôi. . . NEE 
Ar 1% Léi khuyến khích các hột. doki: We EEN 
A D Daob Noc nhau thô aen e . 21 
EEO Bài tuyên thé ki nháp hội....... 21 
E T3) šs 5h. .....: 2 
1048 Đầu buồi hội viên hợp đồng. . . . . . 93 
" 49 Xin Chúa Thánh Thần soi sáng . . . . . 24 
f | 20 Cäm ơn Chủa an E ee 
| 

E 


N | 
mL 


Số bài 

25 Chào giá nhau 

2% Chào giả nhau chiều tối 

25 Lòi cầu nguyện buôi sáng 

E Ee » na chiều tối 

27 Hãy làm tôi Chúa nên 

28 Không gi qui trọng bảng theo dio Chúa 
29 Than nản vi không theo on Chúa 

40 bài hát theo ý kinh Lay Cha 

Bt kink. Thánh Ther 22: (the 

59 Câu hát kbi rước 16 @}< 

83 Kính Thánh: Thé : . (8): 

34 > ) » 57:00) 

$5 v EE 

SỐ ` ) Bonet Nơi 

“FD Ee EI 

35 kinh Lái Tim Chúa. (1). 

.. DE bi EE A 

M». 0 Eet, SE E Net 

A1 Lễ Đức Bà lên giời, quan thày Dee, 
42 Hát kinh Đức Bà theo nghĩa kinh Kính TS 
45 Kinh Đức Bà La-vang |I 

"`... Mt 9. VUE à 

45 Đức Bå là Đãng ta yêu mến 

46 Đức Bà như sao mai sang Vậy 

47 Xin Đức Đà cầu cho ta 


Đảng mình cho Đức Đà 


A 
ˆ D 
EE 


| r 
` 5 
h b sa: 
e 
EE 


` 
4 KN 
AL n À 
S gg e E 
ei —rt—= 


"| 


EE 


ianiai py à 
f 
j 


Số bài 


49 


50 Đức Bà gương màu cho thiểu niên 

HP Ant. (chị) khuyên em -: - - 

92 Cha me ran con cải ; 

93 Rü nhau đi học giáo lý (kinh bồn) 

54 Bo nhau đi tập thê thao (1) - 

55 RKhuyên tập thê thao . - (2). 
MÔ thé tho. . . . (3). 

97 Du lịch vãng cảnh thiên nhiên 

DS Nghe chim bót mà cám mến Chúa... 
59. Xem cày cối hoa quả mà ngợi khen Chúa 
60 Di nghĩ mát 

DI Đi tắm bê 

62 Mừng được nghỉ học d 

63 Mừng lề quan thày cha tuyên ủy 

D Mừng lễ bạc, lề vàng các cha 

6d Chúc mừng tần xuân cha tuyên úy 

66 Mừng tuôi cha ngày tết 

67 Các hội viên vào mừng tuôi cha Reg úy 
6$ Các hội đoàn đến mừng tuôi cha ‹ 

69 Mừng cò tòa thánh Rôma (1) . 

RS: y N ý ` "ÉTEINT E 


Câu xin lúc toan từ giả Đức Me 


ẽ 


—*zWtre-r— 
| 
E dòng. Những chữ sai | Xin doc là: 
| 5 vàng dô. | vàng dó. 
j Beck? kính Nam phương trống | trống chuông. 
| chuông 
. {1 18 “khỏi Lương thơm kaor) kbói bay. 
| bay 
15 | (3 |ta khôu nên ta không nên. 
Al | 5, | ngày hôm được ngày hôm nay được. 
96 | 6 được nên cái | được nên con cái. 
56 15 | khi con nơi thế | khi còn nơi thë. 
76 | O : muên năm đời vui | muôn dòi vni. 
27 | l7 | nên thủy tướng Se thủ tướng: 


CẢI CHÍNH 


Ei 


KO 


IMPORTATION — COMMISSION — REPRESENTATION TE 


Objets de piété en tous genres--Bronzes ei 
Orfèvrerie d'Eglise Fournitures générales 
pour Chasublerie et Broderie 


zer = 


MAISON DONG-LOI 


1 sẽ - Ù (3 į j= À 
PE ¬ TE tr! | La k | | 
L ` Ae d 4 ef Wi j X ' k-.Ÿ à 


Siis 


/ 


Tonkin — 14 Rue Maréchal Foch 73 — Namdinh 


Bán buôn và bán lẻ cùng gửi đi khắp no'l; 


Thánh giá — Anh đeo — Tượng dap— Áo Đức Bà = 


Giày chuyên - Ảnh giấy — Đàng Thánh-giá — Matuhal 


— Bình thánh — Chen lô (hân nến — Đèn chiu — 
` # À B _ Av ` APE 
Bình hương — Đĩa chju lệ — Chuông đồng — Hàng 
thêu áo lễ — Sách vo Công- giáo — Đâu hiệu, Nghĩa- 
biah và Phanh niên JEC. JAG, JOG vân vần...: 


le Ca), Lood 


| FAR. ei BEL 
e Lë ke | me 


